


NHÀ XUẤT BẢN › 
CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT 


https://tieulun.hopto.org 


NHỮNG ĐIÊU _ 
CHA MẸ CÂN BIẾT 


KHI NUÔI DẠY 0N 
*# 


https://tieulun.hopfo.org 


HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN 


Chủ tịch Hội đồng 
PGS. TS. PHẠM VĂN LINH 


Phó Chủ tịch Hội đồng 
PHẠM CHÍ THÀNH 


Thành viên 
TRẦN QUỐC DÂN 
TS. NGUYÊN ĐỨC TÀI 
TS. NGUYÊN AN TIÊM 
NGUYÊN VŨ THANH HẢO 


https://tieulun.hopto.org 


DIỆU LINH 
(Biên soạn) 


NHỮNG ĐIÊU 
CHA MẸ CÂN BIẾT 


KHI NUŨI DẠY 0N 
*w# 


NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT 
Hà Nội - 2016 


https://tieulun.hopto.org 


hftps://tieulun.hopto.org 





LỜI NHÀ XUẤT BẢN 


Hiện nay, vấn đề giáo dục trẻ em luôn được gia 
đình, xã hội hết sức coi trọng. Đa số các bậc cha mẹ 
đều hiểu rằng: trẻ có nhận được sự giáo dục tốt hay 
không, có thành tài hay không, không chỉ liên quan 
tới tiền đồ và vận mệnh của trẻ sau này, mà còn 
ảnh hưởng rất lớn đến niềm vui và hạnh phúc trong 
suốt cuộc đời của chúng. 

Do đó, điều làm không ít bậc cha mẹ quan tâm, 
lo lắng là trong khi các bậc cha mẹ lo giáo dục con 
cái từng ly từng tý thì ra ngoài xã hội, do ảnh 
hưởng của nhiều quan điểm khác nhau, những tác 
động tiêu cực của xã hội, nên “vấn để” về con cái 
liên tục xuất hiện: học hành không chăm chỉ, không 
có hứng thú học tập, ham chơi, chống đối, thậm chí 
đánh nhau, hút thuốc, uống rượu “say”, chơi trò 
chơi điện tử,... Những vấn nạn này làm cho các bậc 
cha mẹ vô cùng lo lắng và phiền lòng. Vậy phải làm 
như thế nào để có thể giáo dục tốt con cái trong bối 
cảnh như trên? 

Cuốn sách: “Những điều cha mẹ cần biết 


bhi nuôi dạy con” (gồm hai tập), được đúc rút từ 


5 


https://tieulun.hopto.org 


những kết quả phân tích thực tế sống động về giáo 
dục trong gia đình. Đây là những kinh nghiệm đúc 
rút căn cứ vào tình hình học tập, sinh hoạt, giao 
tiếp, phẩm hạnh, tâm lý của thanh thiếu niên ngày 
nay, giúp chỉ đường, “hiến kế” cho các bậc cha mẹ 
khi phải đối mặt với những hiện tượng, vấn đề mới 
khó giải quyết trong quá trình nuôi dạy con. 

Với cách viết đơn giản, dễ hiểu, có tính thực tế, 
hy vọng cuốn sách sẽ giúp các bậc cha mẹ giải đáp 
những băn khoăn, thắc mắc trong quá trình nuôi 
dạy con cái. 

Tháng 10 năm 2016 
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT 


https://tieulun.hopto.org 


GIAO TIẾP 


Giao tiếp là một hoạt động của con người, người 
không có tình bạn cũng giống như một sa mạc 
hoang vu. Con cái cũng cần có mối quan hệ qua lại, 
không thể rời xa mối quan hệ đó. Con cái được ví 
như một nốt nhạc, chỉ tạo nên bản nhạc cuộc sống 
hay khi được hòa cùng với các nốt nhạc khác. Vì 
vậy, cha mẹ càng phải biết quan tâm, tôn trọng, bồi 
dưỡng khả năng giao tiếp của con cái. 

Trong quá trình bồi dưỡng năng lực giao tiếp 
cho con, điều cần chú ý là: Dùng phương thức và 
phương pháp mà trẻ chấp nhận để tiến hành giao 
tiếp, bởi cha mẹ là nhân vật chính trong quá trình 
giao tiếp của con. Đồng thời nên dạy cho trẻ cách 
hòa hợp cùng bạn bè và thầy cô, để cho trẻ học cách 
kết bạn và giúp trẻ khắc phục nhược điểm không 
dám giao tiếp cùng mọi người, kiên quyết ngăn 
chặn những khả năng giao tiếp với bạn bè xấu của 
trẻ. Trong quá trình giao tiếp bình thường hằng 
ngày, cha mẹ nên giúp trẻ học cách nói chuyện, đối 
xử tốt với mọi người, biết xử lý công việc, nắm bắt 
phương pháp tăng thêm tình bằng hữu, không 


ngừng hoàn thiện và làm phong phú bản thân. 


https://tieulun.hopto.org 


Ngoài ra, cha mẹ nên đối xử một cách đúng đắn đối 
với tình bạn và sự giao tiếp của con, không nên vội 
vàng, võ đoán kết tội những giao tiếp khác giới của 
trẻ là yêu sớm, đồng thời cũng không nên coi nhẹ 
hiện tượng yêu sớm và những tính xấu của con. 
Cha mẹ nên chỉ dẫn cho con có thái độ đúng đắn với 


tình cảm của mình. 


https://tieulun.hopto.org 


NÊN BỘC LỘ TÌNH YÊU THƯƠNG KHI 
NÓI CHUYỆN VỚI TRẺ 


Nói chuyện trao đổi cùng con cái là một 
phương pháp hiệu quả để giáo dục đạo đức tình 
cảm con trẻ, vì nói chuyện tâm sự là một cách dễ 
được tiếp nhận. Một vị phụ huynh nói: Nói chuyện 
với con như thế nào? Hay nghe chúng nói như thế 
nào là rất quan trọng, chúng ta nên dành thời 
gian nói chuyện hoặc nghe chúng nói. Một người 
mẹ có kinh nghiệm nói rằng thời gian hiệu quả 
nhất là lúc ăn cơm hoặc khi đi ngủ. Mỗi tối trước 
khi đi ngủ, bà thường có thói quen trò chuyện cùng 
con. Bà nói: “Khi các con đã lên giường chuẩn bị đi 
ngủ, tôi ngồi bên cạnh, hỏi han chúng: Con hôm 
nay có vui không? Hôm nay có điều gì khiến con 
không vui không?... đây là một quá trình chúng 
tôi đạt được sự thông hiểu rất tốt”. 

Nhân lúc ăn cơm, nói chuyện, hãy tâm sự 
cùng con. 

Ông bà Tiến nói: “Chúng tôi mỗi tuần ít nhất 
ăn cơm tối cùng nhau bốn lần, thời gian ăn tối, 
chúng tôi thậm chí tắt không nghe điện thoại, để 
tránh điện thoại đột nhiên gọi đến sẽ làm ảnh 
hưởng đến cuộc nói chuyện gia đình của chúng tôi”. 

Có gia đình đưa ra một quy định: Khi ăn tối ai 
cũng phải kể chuyện cho nhau nghe, không ai 
được cắt ngang. Sau khi thực hiện biện pháp này, 


https://tieulun.hopto.org 


mọi thành viên trong gia đình đều có cơ hội nói 
hết những suy nghĩ trong lòng mình cho mọi 
người nghe. Ngoài ra một gia đình khác cứ cách 
mấy tuần, đều nhân cơ hội ăn sáng để mở một “hội 
ngh†” bàn tròn. Trong “hội nghị” kiểu này, mỗi 
thành viên đều có thời gian 5 phút để nói những 
việc xảy ra gần đây với mình và cách nhìn nhận 
của mình đối với việc đó như thế nào? 

Có bậc cha mẹ còn phát hiện một cách ngạc 
nhiên khi cùng làm việc nhà với con. “Khi con 
chúng tôi còn rất nhỏ, máy giặt của nhà bị hỏng, 
hơn nữa lúc đó không có thời gian đi sửa”, người 
mẹ nhớ lại: “Thế là mọi người cùng nhau giặt giũ, 
khi đó bọn trẻ đều nói hết những điều mình nghĩ 
mà từ trước đến giờ chưa nói ra. Nhiều năm rồi 
tôi không tìm người sửa chiếc máy giặt hỏng đó, 
bởi tôi không muốn mất đi cơ hội tốt để tâm sự 
cùng con”. 

Khi tâm sự cùng con, cha mẹ cần lưu ý mấy 
điểm sau: 

(1) Cần quan tâm sâu sắc khi nói chuyện 
cùng con. 

Trong quá trình nói chuyện cùng con, cha mẹ 
nên thể hiện sự quan tâm. Trong những gia đình 
hòa thuận, cha mẹ làm việc này rất tốt. Con cái sẽ 
biết được cha mẹ rất yêu quý chúng. Nên lấy 
phương pháp con cái có thể tiếp nhận để biểu thị 
tình yêu đối với chúng. 


10 


https://tieulun.hopto.org 


Cha mẹ nên bắt đầu làm từ phương pháp đơn 
giản này. Qua một thời gian không lâu, bạn có thể 
vui mừng phát hiện ra trong gia đình đã xuất hiện 
một bầu không khí mới. 

(2) Chú ý lắng nghe ý kiến của con. 

Cha mẹ phải giữ vững quyết định chắc chắn 
của mình, dù con có những ý kiến khác. Tuy 
nhiên, làm như thế không có nghĩa là bỏ qua ý 
kiến hay kiến nghị của các con. Cho phép con phát 
biểu ý kiến trong công việc gia đình, có thể mang 
đến hai điều lợi: Một là, sau khi cha mẹ trưng cầu 
ý kiến của trẻ để đưa ra quyết định, trẻ sẽ vui vẻ 
tiếp nhận những quyết định đó; Hai là, con cái có 
thể nhận thức được chúng là một thành viên quan 
trọng trong gia đình, điều này có tác dụng lớn đối 
với việc bồi dưỡng lòng tự trọng và tính trách 
nhiệm của con cái. 

(3) Tránh nói những lời xúc phạm trẻ. 

Tâm trạng của cha mẹ và sự khỏe mạnh của 
con luôn có mối liên hệ mật thiết với nhau, làm 
cho ai cũng phải cố gắng bình tĩnh khi dạy con. 
Tuy nhiên, cha mẹ khi gặp phải một số việc bức 
xúc có thể nói những lời không hay. Khi đó cha mẹ 
có thể nói: “Thật ra trong lòng mẹ cũng khó chịu, 
vì vậy mẹ hiện giờ không muốn nói điều gì, con đi 
chỗ khác chơi đi. Đợi mẹ bình tâm trổ lại rỗi mới 
nói chuyện cùng các con”. Nên tránh nói những lời 
quá đáng làm tổn thương trái tim con trẻ. 


11 


https://tieulun.hopto.org 


(4) Chú ý lắng nghe tâm sự của con. 

Dù trẻ nói gì, cha mẹ đều nên lắng nghe đến 
cùng. Nếu cha mẹ không đợi con nói hết mà lập 
tức nổi giận, điều bạn nên làm là cần xin lỗi chúng! 
Chú ý nghe hết lời con nói mới có thể hiểu được 
trẻ. Sau khi con đã nói hết, hãy diễn giải những 
lời con vừa nói, sau đó hỏi xem có đúng ý kiến của 
con không. Khi đưa ra kiến nghị cho con, hoặc 
trước khi hành động, cha mẹ cần nắm rõ năm yếu 
tố liên quan tới con: Thời gian, địa điểm, nhân vật, 
sự vật và phương thức. 


Chỉ có duy nhất một tiêu chuẩn để trắc 
nghiệm sự giao lưu trò chuyện giữa cha mẹ 
uới con cái đó là trẻ có nói được những điều 


` J.ó ⁄ ` ^ 
còn ấm trắc trong lòng ra không? 


NÊN DÙNG ÁNH MẮT KHI TRÒ CHUYỆN 
VỚI CON 


Có cha mẹ rất ít, thậm chí chưa bao giờ nhìn 
vào mắt con. Khi con về nhà muộn mà không nói 
rõ ngọn ngành đầu đuôi, khi con nói tan lớp muộn 
cha mẹ cũng không nhìn thần thái và ánh mắt 
của con đã vội vàng chất vấn: “Tan học gì mà 
muộn thế? Nói dối”. Có người thậm chí còn tìm 
đến trường đối chất, khiến cho con cảm thấy tự ái, 


xấu hổ, làm tổn thương lòng tự trọng của trẻ. 


12 


https://tieulun.hopto.org 


Thực ra, chỉ cần nhìn vào mắt của trẻ, với ánh 
mắt tỉnh tế có thể biết nguyên nhân thực sự mà 
trẻ nói và có được một đáp án thoả ý. Nếu con cúi 
đầu, tránh ánh mắt của bạn, nói lý nhí là tan học 
muộn, bạn có thể khiến trẻ ngẩng đầu lên bằng 
cách nói “Con hãy nhìn mẹ”, dùng ánh mắt tin 
tưởng và nghiêm khắc nhìn con, yêu cầu nói lại 
một lần nữa, là vì sao về muộn. Rất nhiều đứa trẻ 
nếu nói dối sẽ sợ ánh mắt nghiêm khắc của mẹ, 
mà rút lại lời nói của mình. Nếu trẻ đi chơi lúc 
này cha mẹ nhất thiết không nên nổi nóng, càng 
không nên chửi mắng mà nên khoan dung. Nhưng 
phải nói với con rằng nói đối là không tốt, cũng 
không quên nhắc lần sau cần nói thật là được rồi. 

Giữa cha mẹ và con cái, ánh mắt là một trong 
những biện pháp giao lưu trao đổi tốt nhất. Đối 
với những hành vi của con, nếu cha mẹ dùng ánh 
mắt đồng ý tán thưởng, con sẽ nhận được sự cổ vũ, 
nên có ánh mắt hứng khởi và vui vẻ đối với cha 
mẹ. Ngược lại, với một số hành vi nào đó của trẻ, 
khi cha mẹ dùng ánh mắt phủ nhận, lúc này trẻ 
cũng sẽ dùng ánh mắt nghi hoặc đối với cha mẹ. 
Đây chính là cách trao đổi có hiệu quả thông qua 
ánh mắt. Đó cũng là bản năng vốn có giữa cha mẹ 
và con cái, không cần nhắc nhở, không cần học hỏi 
cũng có được. 

Khi con dần dần lớn lên, cha mẹ nói chuyện 
với con cũng không nên coI nhẹ phương thức giao 


18 


https://tieulun.hopto.org 


tiếp có hiệu quả mà rất đơn giản là bằng ánh mắt. 
Thực ra, bất cứ lúc nào cũng không nên coi nhẹ 
ánh mắt của con, không nên bỏ qua cái nhìn mắt 
đối mắt cùng con. 

Đôi mắt là cửa số tâm hồn, đặc biệt là mắt của 
trẻ lại càng có sức thu hút. Mỗi khi trẻ vô tình nói 
dối, cho dù miệng có dẻo đến đâu ánh mắt của trẻ 
cũng không thể che giấu được. Ánh mắt né tránh 
và hoảng loạn sẽ nói lên tất cả sự giấu giếm của 
trẻ. Khi bạn nghi oan cho con ánh mắt ngây thơ, 
tủi thân của con sẽ nói cho bạn biết nhất thiết 
không được võ đoán, sự việc có thể hiểu nhầm. 
Ánh mắt của trẻ thường biểu lộ một cách chân 
thành những suy nghĩ trong nội tâm. Cho nên cha 
mẹ khi nói chuyện cùng con nên dùng ánh mắt 
quan tâm chân thành nhìn vào mắt của trẻ để 
cùng tâm sự nói chuyện. 

Từ trong ánh mắt của trẻ, cha mẹ còn có thể 
đọc được rất nhiều điều, không chỉ biết được sự 
yêu ghét buồn vui của con mà còn có thể nhìn 
thấy được hoạt động nội tâm của trẻ. Một đứa trẻ 
lành mạnh, năng động, ánh mắt thường tràn đầy 
lòng nhiệt tình khát vọng. Nếu tâm hồn trẻ đã 
từng bị tổn thương thì trong ánh mắt của trẻ lúc 
nào cũng lộ ra những tâm trạng không tốt như 
nghi hoặc, bất mãn, lạnh lùng, phẫn nộ,... 

Nếu mỗi bậc cha mẹ đều biết chú ý đến ánh 
mắt của trẻ, đồng thời biết tận dụng ánh mắt tin 


14 


https://tieulun.hopto.org 


tưởng, kỳ vọng... của mình bạn sẽ nhận được hiệu 
quả không thể ngờ tới. Ánh mắt của cha mẹ sẽ 
mang đến sự cổ vũ, niềm tin, dũng khí, an ủi và 
sự cảm động lớn đối với con, dù con tính khí thế 
nào, ánh mắt nghiêm khắc của cha mẹ thường có 
tác dụng giáo dục tốt hơn là thái độ thô bạo nhằm 
làm lay động tâm hồn trẻ. Không tin bạn cứ thử 
mà xem, dùng ánh mắt khẩn thiết nhìn con, bằng 
tâm trạng bình tĩnh ôn tổn nói chuyện sẽ khiến 
trẻ thay đổi thái độ. 


Trẻ có thể nhìn thấy tất cả từ ánh mắt 
của chu mẹ: Ánh mắt của cha mẹ có thể 
bhiến trẻ thêm niềm tin, hoặc sự thất uọng. 


NÊN DÙNG “GIẤY NHẮC VIỆC” KHI KHÓ 
NÓI VỚI CON 


Khi nói chuyện cùng con, bàn luận vấn đề gì 
đó, vì tâm trạng bức xúc mà không nói chuyện 
được, cha mẹ hãy thử dùng giấy nhắc việc viết ra 
để tâm sự. 

Có một người mẹ tự cho rằng kiến thức của 
mình rất rộng, có khi tranh luận cùng con gái đến 
đổ mặt tía tai, khi hai người không thể nói với 
nhau được nữa, người mẹ đành viết vào giấy nhắc 
việc dán lên tường, lâu dần thành quen. Một lần, 
sau khi con gái và mẹ tranh luận con gái đã để lại 
dòng chữ: 


15 


https://tieulun.hopto.org 


“Mẹ thương yêu! 

Đây là một số lý do con cần mua giày: 

(1) Mẹ luôn muốn có đôi giày mới, cuối cùng 
mẹ đã có. 

(2) Nếu giày làm đau chân con, mẹ cho đó là 
việc của con. 

(3) Khi bà nội cho con tiền vào lễ Nôen, bà nói 
con có thể mua bất cứ cái gì con thích. 

Con gái yêu của mẹ”! 

Đọc xong lời nhắn của con gái, người mẹ đã 
nhượng bộ. Trong mấy năm liền, hai mẹ con dùng 
giấy viết để giao tiếp, bàn luận tất cả mọi chuyện 
phát sinh trong nhà, ở trường. Những dòng chữ 
này, có cái là lời xin lỗi của con sau khi tranh cãi 
với mẹ, có cái là lời áy náy của mẹ. Viết giấy đã trỏ 
thành một phương thức đặc biệt trong giao tiếp 
cuộc sống của họ. 

Khi học cấp trung học cơ sở, cô con gái đã viết 
cho mẹ như thế này: 

“Mẹ thương yêu! 

Dù tâm trạng của con thế nào, sự tin tưởng 
của mẹ đã khiến cho con cảm thấy vui rồi, thậm 
chí có khi khiến con phải rơi nước mắt, bởi nó làm 
con xúc động. Con rất vui mừng vì mẹ con ta có 
quan hệ tốt như hiện nay cho dù đã từng có lúc 
tranh luận. Con nghĩ đó là cuộc sống của một đứa 
con 19 tuổi sống cùng với người mẹ 39 tuổi. 

Con yêu mẹ! 


Con yêu của mẹ”. 


16 


https://tieulun.hopto.org 


Giao tiếp bằng ngôn ngữ đã trở thành một 
phần không thể thiếu trong cuộc sống của họ, 
khi mẹ lâm vào hoàn cảnh khó khăn, con gái 
viết ra những lời động viên mẹ. Khi con gái 
buồn, người mẹ viết những dòng chữ giúp con 
giải thoát buồn phiền. 

Trong cuộc sống, nếu cha mẹ và con cái có xung 
đột, hãy viết ra những dòng chữ có sức mạnh. 

Ngôn ngữ viết thể hiện thái độ thân thiết của 
cha mẹ đối với con, cũng thể hiện sự tôn trọng đối 
với con, khiến trẻ cảm thấy sự bình đẳng với cha 
mẹ, đây là điều rất quan trọng với việc giáo dục 
cho trẻ tính độc lập, tự trọng. 

Ngôn ngữ viết còn có thể giúp con nhìn nhận 
vấn đề và khuyết điểm, đây là một phương pháp 
giao tiếp mà trẻ có thể tiếp nhận. 

Có một người mẹ phát hiện tâm trạng của con 
gái gần đây không tốt, vừa về đến nhà con đã vào 
phòng đóng cửa không ra ngoài. Mẹ hỏi thế nào 
cũng lẳng tránh trả lời. Mẹ biết con gái đã lớn rồi, 
không muốn tâm sự cùng mẹ, bèn viết ra giấy, 
nhẹ nhàng để lên giường con. Sau khi con gái trỏ 
về nhà đã đọc những dòng chữ của mẹ: 

“Con gái, mẹ biết những ngày gần đây tâm 
trạng con không tốt, chán nản với cuộc sống, mẹ 
cũng biết, làm cha mẹ không phải lúc nào cũng 
đúng. Nhưng mẹ biết rất rõ rằng tình yêu của mẹ 
dành cho con là toàn tâm toàn ý, không lúc nào 


17 


https://tieulun.hopto.org 


thay đổi. Cho dù con ở đâu, làm gì, mẹ mãi mãi yêu 
con, tình yêu của mẹ lúc nào cũng dành cho con. 

Mãi yêu con”. 

Sau đó, những dòng chữ của mẹ thường xuất 
hiện trong cuộc sống của con gái, mang đến cho 
con tình yêu thương, sự động viên khích lệ và an 
ủi. Cho đến sau này khi con gái đã lấy chồng, vẫn 
nhớ mãi những dòng chữ tràn đầy sự yêu thương, 
quan tâm của mẹ. 

Thế giới mà con tiếp xúc rất có hạn, hơn nữa 
thiếu đi sức tập trung nên rất dễ nảy sinh sự chán 
ghét đối với cuộc sống. Khi tâm trạng của con 
không ổn định, nếu người mẹ dùng phương pháp 
trao đổi trực tiếp, có khi làm tổn thương lòng tự 
trọng của con, lúc này một lời nhắn là phương 
pháp giao tiếp tốt nhất. 

Con cái tuy rất ngây thơ nhưng vốn là một 
người độc lập, chúng hy vọng được tôn trọng, càng 
sợ người khác làm tổn thương lòng tự trọng của 
mình. Do vậy, ngôn ngữ viết rất có khả năng trở 
thành niềm an ủi tâm hồn của chúng. 

Trong cuộc sống, sử dụng tốt phương pháp này 
giúp cho tình yêu của cha mẹ và con cái thể hiện 
rõ ràng hơn. Một dòng nhắn trên bàn, một bức thư 
ngắn trên giường, một câu nói từ trái tim đều có 
sức mạnh bộc lộ tình yêu mà lời nói không thể 
diễn đạt được hết. 


18 


https://tieulun.hopto.org 


Nếu bạn là người cha, mẹ tốt thì khi dạy con 
xin hãy thử tình yêu vô thanh này. 


Để thuyết phục con, cha mẹ có lúc bhông 
cần đến lời nói, tình yêu “Vô thanh” nhiều 
bhi còn tốt hơn. 


NÊN ĐỨNG Ở VỊ TRÍ CỦA TRẺ ĐỂ CẢM 
NHẬN CẢM GIÁC CỦA CHÚNG 


Bau khi tan học về, con gái bà Hồng là Tâm 
trách giáo viên đã quát mắng mình trước mặt các 
bạn trong lớp. Bà Hồng thấy vậy liền chống nạnh 
nói với con bằng giọng chất vấn: “Con đã làm gì 
hả?”. Cô bé Tâm tròn mắt, giận dỗi nói: “Con có 
làm gì đâu ạ”. “Không thể nào, cô giáo không bao 
giờ vô cớ mắng học sinh”. Tâm lắng lặng ngồi 
xuống ghế, chăm chăm nhìn mẹ. Bà Hồng tiếp 
tục vặn hỏi: “Vậy con định giải quyết chuyện này 
như thế nào?”. Tâm bướng bỉnh nói: “Con mặc 
kệ”. Nếu mẹ hỏi như vậy sẽ tạo nên mối bất hòa 
giữa hai mẹ con mà không giải quyết được vấn 
để. Lúc đó, bà Hêng thay đổi thái độ, dùng lời lẽ 
thân thiện nói với con: “Mẹ biết lúc đó con khó xử 
lắm, bởi vì cô giáo đã mắng con trước mặt cả lớp”. 
Tâm ngẩng đầu lên nhìn mẹ băn khoăn. Mẹ nói 
tiếp: “Mẹ nhớ hồi mẹ học lớp bốn, mẹ từng gặp 
chuyện như vậy. Có gì đâu, mẹ chỉ đứng lên 
mượn một cây bút chì trong khi cả lớp đang làm 


19 


https://tieulun.hopto.org 


bài thi môn toán. Cô giáo cho rằng mẹ làm mất 
trật tự. Lúc đó, mẹ cảm thấy rất ngượng ngùng 
và tức giận lắm!”. Tâm thấy trong lòng nhẹ 
nhàng hơn, hứng thú hỏi: “Thật hà mẹ? Con cũng 
chỉ mượn bút chì trong giờ học thôi, bởi vì con 
không có bút chì. Con cảm thấy đó là một việc 
nhỏ. Cô giáo mắng con như vậy thật không công 
bằng!”. “Đúng vậy! Nhưng con đã nghĩ ra cách 
nào để tránh sau này không lặp lại chuyện đó 
chưa?”. “Con có thể chuẩn bị đầy đủ bút, như thế 
sẽ không ngắt lời giảng của cô nữa”. “Con chú ý 
đừng phạm sa1 lầm nữa nhé”. 

Mục đích của bà Hồng khiến cho Tâm không 
lặp lại hành vi khiến cô giáo bực mình. Bà đã 
dùng cách kể lại cho con câu chuyện của chính 
mình và đã dành được tình cảm của Tâm. Khi 
thay đổi thái độ và cách ứng xử, bà Hồng đã dành 
được sự hợp tác của Tâm, mong muốn bàn bạc vấn 
đề, tìm ra được phương pháp giải quyết có lợi. Tác 
dụng thay đổi cục diện ở đây là gì? 

Bí quyết lớn nhất ở chỗ bà Hồng đã đặt mình 
vào địa vị của con để chia sẻ cảm giác với con, điều 
đó giúp Tâm không ở vào trạng thái phải tự vệ 
hay chuẩn bị đối phó với mẹ. 


Khi cha mẹ muốn con làm một uiệc gì đó, 
cha mẹ hãy giúp cho con hiểu uì sao phải 
làm như uậy. Như thế, con cái mới thực hiện 


20 


https://tieulun.hopto.org 


uiệc đó một cách tự nguyện. Nếu con cái 
không hiểu được ý của cha mẹ thì rất bhó 
làm theo mong muốn của cha mẹ. 


Nếu phòng của con bừa bộn đòi hỏi phải được 
dọn dẹp gọn gàng, khi đó, cha mẹ có thể nói với 
con rằng phòng của ai thì người đó phải thu dọn. 
Cứ theo lý đó, con đương nhiên sẽ đi dọn phòng 
của mình. Nhưng thực tế, chuyện đó thường 
không như vậy. Có khi trong quá trình dọn dẹp, 
trẻ phát hiện ra điều lý thú nào đó, trẻ bỏ dở việc 
dọn phòng, cuối cùng phòng vẫn chưa được dọn 
gọn gàng. Khi đó, cha mẹ có thể sẽ không vui và la 
mắng con. Con không nghe, cha mẹ đánh đòn và 
bắt tiếp tục phải dọn phòng gọn gàng. Vậy là con 
vừa tìm được cảm hứng vui chơi liền bị cha mẹ can 
thiệp một cách thô bạo như vậy, trong lòng không 
cam tâm tình nguyện làm tiếp công việc đang 
dang dở, kết quả cha mẹ thu được sẽ không như 
mong muốn. Trẻ có thể đứng vào góc tường, dù 
bạn có gào thét lên trẻ cũng không quan tâm, 
thậm chí còn cãi lại và không làm theo yêu cầu 
của cha mẹ. Trong tình huống này, người mẹ nên 
lựa lúc khác trò chuyện với con, xem vấn đề như 
thế nào. Bản thân trẻ thường cần đến sự giúp đố 
của cha mẹ, bởi làm như vậy đã chứng tỏ chúng có 
khả năng. Cha mẹ nên trò chuyện hòa nhã với con 


của mình. Đối với mỗi việc trẻ làm, cha mẹ nên 
21 


https://tieulun.hopto.org 


thể hiện sự quan tâm chú ý, cho rằng con mình đã 
trưởng thành, đã có thể giúp cha mẹ khi bận rộn. 
Đó là một việc rất tốt, điều đó khiến cho con cảm 
thấy vul, có khi còn tích cực giúp đỡ hơn. 

Khi con cái cho rằng cha mẹ hiểu được suy 
nghĩ của mình thì cha mẹ có thể giành được sự 
hợp tác và thay đổi chúng một cách dễ dàng. Một 
khi trẻ cảm nhận được sự đồng cảm, trẻ sẽ nghe 
theo ý kiến của bạn và cùng bạn tìm cách giải 
quyết vấn đề. Dưới đây giới thiệu ba phương pháp 
giúp các bậc cha mẹ giành được sự hợp tác: 

(U Nói cho con biết cha mẹ hiểu tâm sự của 
con lúc đó và cần chứng tỏ cho con thấy lý giải của 
cha mẹ là đúng. 

(2) Dùng những kinh nghiệm thành công hay 
thất bại của cha mẹ để giáo dục con. 

(3) Sau khi đạt được hai bước yêu cầu như 
trên, con sắp ngả theo ý kiến của cha mẹ, khi đó 
có thể hỏi con xem có muốn cùng cha mẹ tìm ra 
cách giải quyết vấn đề hay không, hỏi con xem có 
suy nghĩ nào khác không, tin rằng cha mẹ sẽ nhận 
được kết quả tốt đẹp. Đó là cách ứng xử giữa người 
lớn với trẻ hoàn toàn dựa vào sự trao đổi bằng lời, 
con luôn luôn đồng ý hợp tác. Nếu không có kết 
quả thì cha mẹ có thể đưa ra một số đề nghị của 
mình. Bởi thái độ thân thiện, quan tâm và tôn 
trọng của cha mẹ không thể thiếu trong việc giành 
được sự hợp tác của con cái. 


22 


https://tieulun.hopto.org 


Trong giao tiếp giữa con cái uà cha mẹ, 
thành công lớn nhất là sự hiểu biết lẫn nhau. 
Thất bại lớn nhất là không hiểu được nhau. 


CHA ME NÊN NGỒI XUỐNG TRÒ CHUYỆN 
CÙNG CON 


Khi cha mẹ ngồi xuống trò chuyện với con 
một cách bình đẳng, con sẽ cho rằng cha mẹ 
luôn tôn trọng mình. 

Một hôm, vợ chồng Tuân mời một đôi vợ 
chồng trẻ cùng đứa con hơn hai tuổi của họ đến 
ăn cơm tối. Khi em bé đã ăn no và muốn đi chơi, 
mẹ em lập tức rời bàn ăn, ngồi xuống nói với con: 
“Con có thể ngồi xuống chiếu kia và vẽ một chút 
được không?”. Đứa trẻ vui vẻ ngồi xuống đó chơi 
một mình. 

Vân có hai con rất dễ thương. Một hôm, khi 
cả nhà cùng nhau đến siêu thị, cậu bé lên bốn 
tuổi không thích chị mình vào ô tô trước. Vân 
ngồi xuống trước mặt con ngay cửa xe, hai tay 
nắm lấy hai tay con, chăm chú nhìn vào đôi mắt 
con, nói ân cần: “Bé yêu, ai vào xe trước không 
quan trọng, phải không con?”. Em nhìn mẹ, khẽ 
gật đầu, liền vào xe ngồi xuống bên cạnh chị. Lại 
có một lần, cả nhà cùng đi công viên chơi, cậu bé 
chạy tung tăng bên mẹ. Khi đến bên hồ, thấy một 
đàn vịt đang bơi, em không may bị sảy chân ngã, 
em đã òa khóc. Lúc đó Vân ngồi xuống bên con, 


23 


https://tieulun.hopto.org 


âu yếm nói: “Con không phải là em bé. Con đã trở 
thành một chàng trai rồi đó, bị ngã một chút 
không vấn để gì, phải không nào?”. Lúc đó, bé 
trai liền lau nước mắt, vui vẻ đứng lên chơi tiếp. 
Vân nói về cách thức giáo dục của mình: “Khi tôi 
còn nhỏ, cha mẹ tôi cũng thường nói với tôi như 
vậy. Chúng tôi cho rằng con cái cũng là người độc 
lập giống chúng ta, chỉ khác là chúng thấp hơn 
chúng ta một chút, chúng ta nên ngồi xuống và 
nói chuyện với chúng...”. 

Do đó có thể nói rằng: Cha mẹ nên ngôi xuống 
nói chuyện với con, đối diện và nhìn vào mắt con 
để trò chuyện. Như thế cha mẹ đã thể hiện sự tôn 
trọng của mình đối với con cái, thể hiện thái độ 
nghiêm túc và thân thiện. Đồng thời, cha mẹ có 
thể dùng lời nói nhỏ nhẹ và an ủi để dạy bảo 
chúng mà không cần to tiếng gào thét hay làm ầm 
1 lên. Như thế, cha mẹ có thể khiến cho ý thức của 
con đạt đến độ bình đẳng với mình và nhận được 
sự tôn trọng, việc đó có ích cho sự bồi dưỡng tinh 
thần hợp tác của trẻ ngay từ thuở nhỏ. Sử dụng 
phương thức giáo dục như vậy có thể giúp trẻ 
nghiêm túc đối diện với những vấn đề và khuyết 
điểm của chính mình, cũng là để con trẻ vui vẻ 
tiếp nhận sự giáo dục, không những khiến cho trẻ 
nghe dễ hiểu, lại không nảy sinh tâm lý phản 
kháng. Đây tuy là một phương pháp giáo dục rất 
cụ thể, nhưng đã thể hiện quan niệm giáo dục 


24 


https://tieulun.hopto.org 


trong quan hệ giữa cha mẹ và con cái như thế nào, 
mặt khác cũng thể hiện khả năng và trình độ giáo 


dục con của các bậc cha mẹ. 


Cha mẹ trong lúc không chú ý thì chỉ cần 
một lời nói cũng có thể làm tổn thương con 
cái. Và dù uô tình, chỉ bằng một hành động 
cha mẹ cũng có thể khiến cho con cảm động, 
rơi nước mắt. 


HƯỚNG DẪN CON CÁCH GIAO LƯU ĐỨNG 
MỰC VỚI BẠN BÈ 


Mới học lớp sáu Cường đã giao du với một số 
bạn xấu và thường đưa bạn về nhà chơi. Mẹ 
Cường bực mình, bà rất chướng mắt vì sự thiếu 
giáo dục, ăn nói bỗ bã, nô đùa ầm ï của chúng. Có 
lần bà còn phát hiện chúng hút thuốc trong nhà 
của bà. Bà đã nhắc Cường mấy lần. Mặc dù không 
còn dẫn bạn đến nhà, nhưng Cường lại thường đi 
chơi với đám bạn. Mẹ Cường vô cùng lo lắng, bà sợ 
con mình hư hỏng theo bạn. 

Thông thường bất cứ đứa trẻ bình thường nào 
cũng có bạn bè. Trong số các bạn đó, phần lớn là 
bạn tốt, nhưng cũng có những bạn không tốt. Con 
bạn có thể không hề giống những đứa trẻ mà bạn 
sợ hãi và không tán thành việc này. Trẻ đưa một 
số người bạn có những đức tính mà cha mẹ không 
thích, như gian dối, ương ngạnh, thích nói khoác,... 


25 


https://tieulun.hopto.org 


về nhà, nhưng nói chung, đạo đức của con bạn đã 
được hình thành ngay từ một hai tuổi đầu, cho 
nên bản tính đã hình thành này không dễ bị 
những người bạn kia thay đổi. Về cơ bản, con bạn 
đã phân biệt được thực hư một cách rõ ràng, trẻ có 
thể tự lựa chọn bạn cho mình. Tuy nhiên, cũng có 
lúc xuất hiện những tình huống như: Trong một 
thời điểm nhất định, trẻ bị ảnh hưởng bởi những 
bạn trai ương ngạnh hoặc những bạn gái nông nổi 
(cũng có lúc là do sự khác nhau về tính cách giữa 
trẻ với trẻ mà có sự lôi cuốn), có thể do tự cho 
mình là đúng một cách ấu trĩ; có lúc chúng còn có 
một số hành vi không chính đáng, cho rằng đó là 
biểu hiện của người giàu cá tính; thậm chí chúng 
có thể thử mô phỏng theo cách sống khác, nhưng 
điều đó không thể thay đổi được tính cách và quan 
niệm đạo đức của trẻ. 

Vậy cha mẹ nên làm thế nào để hướng dẫn con 
giao lưu với bạn bè một cách đúng đắn? 

(1) Đặt ra một tiêu chuẩn giao lưu bạn bè 
cho con. 

Cha mẹ tất yếu phải làm một số nghiên cứu 
thực tế, để tạo một tiêu chuẩn giúp cho con chọn 
bạn một cách đúng đắn. Một đứa trẻ cần có cơ hội 
giao lưu với những người bạn có cá tính khác 
mình để bổ sung chỗ khiếm khuyết cho bản thân. 
Ví dụ: Một đứa trẻ cô đơn cần có những người bạn 
cởi mở; những đứa trẻ luôn được bao bọc bảo vệ 


26 


https://tieulun.hopto.org 


cần có những người bạn kiên cường tự chủ; những 
đứa trẻ nhút nhát cần chơi với những đứa trẻ 
dũng cảm hoặc giàu tinh thần mạo hiểm; những 
đứa trẻ ấu trĩ nên giao lưu với những người bạn 
hoạt bát để hoàn thiện mình; những đứa trẻ thích 
ảo tưởng cần có sự ảnh hưởng của những người 
bạn thực tế; những đứa trẻ dữ dằn có thể chơi với 
những người bạn cường tráng mà không hiếu 
chiến. Mục đích nghiên cứu những vấn đề thực tế 
này để giúp con có thể được giao lưu với những 
người bạn có cá tính khác mình, đồng thời khuyến 
khích việc xây dựng mối quan hệ cùng nhau hoàn 
thiện giữa bọn trẻ. 

(2) Không nên để con giao lưu quá mức với 
bạn bè xấu. 

Một khi mối quan hệ bạn bè quá mức của con 
khiến người ngoài phải trách cứ, hoặc cho rằng trẻ 
không ngoan thì cha mẹ cần thiết phải ngăn cấm 
sự giao lưu giữa chúng để con nhanh chóng tránh 
xa những người bạn xấu. 

Đề phòng những người bạn xấu dẫn dụ trẻ 
phạm tội. Cha mẹ cần phát hiện và ngăn ngừa 
trước khi bạn xấu trở thành “người bạn” chi phối 
đến con mình. Những “kinh nghiệm” phong phú 
của trẻ ở trường học hoặc khu phố cho thấy trẻ 
nhỏ thường lấy thân phận “anh hùng” và những 
hình mẫu khó nhận biết để làm theo. Cho phép 
con có quyền chọn bạn chơi, nhưng cha mẹ phải có 


27 


https://tieulun.hopto.org 


trách nhiệm đảm bảo sự lựa chọn đó có ích cho 
trẻ. Vấn đề này cần dùng phương pháp cân đối và 
thẩm tra đối chiếu một cách tỉ mỉ. 

(3) Để cho con cảm thấy bạn bè của chúng 
luôn được chào đón trong ngôi nhà của mình. 

Ngay trong nhà, khi con và bạn của chúng 
giao lưu một cách thân thiết thì cha mẹ không 
nên để trẻ đi tìm cảm hứng ở bên ngoài. Đó là 
cách tốt nhất để con bạn có được sự giao lưu 
lành mạnh. 

Đối với những đứa trẻ từ 10 tuổi trở lên, nếu 
cha mẹ trực tiếp mắng chửi bạn bè của chúng thì 
rất có thể sẽ làm đứa con phản đối. Nếu cha mẹ 
gián tiếp phê bình khéo léo thì ắt sẽ có hiệu quả. 
Cha mẹ có thể nói với con: “Người bạn này có vấn 
đề, con nên chú ý khi tiếp xúc với bạn ấy”. 

Nếu đứa con vẫn tiếp tục qua lại với người bạn 
không thiện cảm ấy thì cha mẹ có thể đặt ra một 
nguyên tắc học tập và nghỉ ngơi một cách nghiêm 
khắc, đồng thời hãy nói với con rằng: Đây là một 
trong những quy định của cha mẹ, hy vọng con sẽ 
nghiêm túc tuân theo. 

(4) Tìm hiểu những nhu cầu của con. 

Cha mẹ nên kịp thời phát hiện những sở thích 
sai lầm của trẻ, những thứ thuộc về kích thích, 
mạo hiểm, danh tiếng, cảm tính. Sắp xếp những 
hoạt động thích hợp và tổ chức những buổi họp gia 
đình để bổ sung những sở thích lành mạnh cho 


28 


https://tieulun.hopto.org 


con, giúp bồi dưỡng mối quan hệ tốt đẹp giữa cha 
mẹ và con cái. 

Nói về trẻ em, hết thảy trẻ đều có quyền giao 
lưu với bạn bè của chúng, nhưng tuyệt đối không 
thể cho phép trẻ làm những việc phạm pháp. Nếu 
hành vi của con xâm phạm đến quyền lợi của 
người khác cha mẹ lập tức phải can thiệp, phải có 
trách nhiệm với những hành vi của trẻ. Cha mẹ có 
quyền ngăn cấm không cho một đứa trẻ không 
ngoan ngoãn ra vào nhà mình. 

Khi những phương thức trên không thể ngăn 
chặn được những hành vi của con thì cha mẹ phải 
dùng biện pháp cứng rắn nhất là cách ly, như cho 
con đến nhà người thân hoặc chuyển trường cho 
con,... Sau khi trừng phạt nghiêm khắc, biện pháp 
giáo dục tích cực là tùy cơ ứng biến, đây là điểm 
mà các bậc cha mẹ thường lơ là trong suốt một 
thời gian dài. 


Một đứa trẻ không có bạn thì tâm hồn 
phát triển không hoàn thiện. Nhưng các bậc 
cha mẹ cần luôn ghỉ nhớ rằng: “Gần mực thì 
đen, gần đèn thì rạng”. 


NHÌN NHẬN ĐÚNG ĐẮN MỐI QUAN HỆ 
VỚI BẠN KHÁC GIỚI CỦA TRE 


Lân lớp sáu, Bảo rất thích giao lưu với bạn bè, 
cô bé không chỉ chơi với các bạn gái cùng lớp mà 


29 


https://tieulun.hopto.org 


còn thích giao lưu với các bạn trai. Không những 
thế, em còn luôn muốn cùng học bài với các bạn ở 
nhà mình, cùng đi chơi trên phố hoặc đi dã ngoại. 
Cha mẹ cô bé rất lo lắng, họ sợ quan hệ giữa con 
gái mình và các bạn trai kia có thể gây ra hậu quả 
đáng tiếc. 

Các học sinh vào tuổi dậy thì luôn muốn mở 
rộng giao lưu với bạn bè, vì “thích giao lưu với 
người khác” và “mong muốn được người khác yêu 
thương” là bản tính vốn có của con người. 

Bước vào tuổi thanh xuân, ý thức về giới tính 
của mỗi người bắt đầu thức tỉnh. Thời kỳ này, 
những nhu cầu về giới tính chủ yếu biểu hiện ở sự 
thỏa mãn lòng hiếu kỳ và giải phóng năng lượng 
tâm lý giới tính trong quan hệ với người khác giới. 
Những thanh thiếu niên có sở trường về giao lưu 
với người khác giới thường rất cởi mở, hoạt bát, 
tâm lý không chịu sự gò bó. 

Thông thường sự giao lưu lành mạnh giữa 
các bạn trai và bạn gái giúp hai bên hiểu biết lẫn 
nhau, giải tỏa những cảm giác bí ẩn giữa nam và 
nữ. Thậm chí còn có thể tạo nên sự gia tăng về 
trí lực, an ủi về tình cảm, bổ sung về cá tính và 
giúp nhau trong học tập. Nhưng cần phải phân 
biệt rõ tình bạn và tình yêu. Tình bạn (cũng gọi 
là tình bằng hữu) là tình cảm sâu sắc có xuất 
phát điểm từ tình yêu thương giữa những người 


Z ` TA ` ^ ` ^ . 
bạn có cùng mục tiêu. Tình yêu là một kiêu 


30 


https://tieulun.hopto.org 


quan hệ đặc thù tồn tại giữa hai người khác giới. 
Mối quan hệ này không những phải được thực 
hiện thông qua ý chí, tình cảm, đạo đức mà còn 
đòi hỏi phải có trách nhiệm xã hội và trách 
nhiệm pháp luật. 

Các nhà tâm lý học đã tổng kết những mặt tốt 
trong quan hệ giữa bạn bè khác giới ở tuổi thanh 
niên gồm tám điều: 

1. Đem đến cảm giác ổn định. 

2. Trải qua những thời khắc vui vẻ. 

3. Có được những kinh nghiệm giao lưu tốt với 
người khác. 

4. Phát triển khả năng hiểu biết và mở rộng 
lòng khoan dung độ lượng. 

5. Có được cơ hội nắm bắt những kỹ năng 
giao tiếp. 

6. Có được cơ hội phê bình người khác và bị 
người khác phê bình. 

7. Nâng cao kinh nghiệm về tình yêu trong 
tương la. 

8. Bồi dưỡng quan niệm đạo đức thực tế. 

Quan hệ qua lại giữa các thanh thiếu niên ở 
tuổi này rất trong sáng. Các bậc cha mẹ nên đặc 
biệt tôn trọng và ủng hộ tình bạn này. Để cho 
con tham gia vào các hoạt động giao lưu tập thể 
và sự giao lưu tự nhiên giữa những người khác 
giới, phải dặn dò con không nên coi người khác 
giới là đối tượng đặc biệt đem lại cảm giác thần 


ỏl 


https://tieulun.hopto.org 


bí và nhạy cảm, tạo nên tâm trạng căng thẳng 
và quá kích động. Cũng không hẳn việc có cảm 
nhận tốt và muốn tiếp xúc chuyện trò với một 
người khác giới là mình đã yêu người đó, hoặc 
cho rằng người đó có tình cảm với mình, để rồi 
nhầm lẫn tình bạn là tình yêu và chạy theo thứ 
tình yêu vô hình đó. Các bậc cha mẹ cũng không 
nên coi mối quan hệ khác giới ở tuổi thanh niên 
là “yêu sớm”, là “nhu cầu không đúng” hoặc là 
“một vấn đề chi phối không tốt với con mình” rồi 
tìm cách ngăn cấm, tháo gõ. Các bậc cha mẹ cần 
dạy con nên có một thái độ bình thường khi tiếp 
xúc với các bạn khác giới, khống chế sự rung 
động giới tính, bồi dưỡng nhân cách lành mạnh, 
có quan niệm đúng đắn về giới tính và phê phán 
trào lưu tư tưởng “giải phóng tình dục”. Có 
người cho rằng con trai không bị thiệt, thực chất 
đây là vấn đề nhân phẩm, người con trai một 
khi buông thả mình thì không chỉ đem đến tai 
họa cho người con gái mà còn khiến cho mình 
càng ngày càng cảm thấy tội lỗi. 

Nên quan hệ như thế nào giữa những người 
khác giới? Cha mẹ nên dạy bảo con mình: Trong 
khi giao lưu với người khác giới không nên quá 
câu nệ, cũng không nên tùy tiện; không nên quá 
lạnh lùng, cũng không nên thân mật; không thể 
khoe khoang cũng không cần phải nghiêm túc 
quá; lời nói đoan trang, cử chỉ đúng mực; thái độ 


32 


https://tieulun.hopto.org 


phải thận trọng vững vàng, không nói thô tục 
trước người khác giới để tránh tạo cho đối 
phương cảm giác khinh nhờn, không nghiêm 
túc, không đứng đắn. Bốn điều sau đây có thể 
giúp các bậc cha mẹ hướng dẫn cho con biết cách 
giao tiếp với bạn khác giới: 

(1) Cùng chia sẻ với nhau về học tập, tôn 
trọng, giúp đỡ nhau để bổ sung những điểm thiếu 
sót về thể năng, tính cách do sự khác nhau về giới 
tính đem lại. 

(2) Thẳng thắn vô tư, khoan dung bình đẳng, 
đối xử chân thành. 

(3) Giữ gìn hình thức và không nên tiếp xúc 
quá rộng, chú ý khoảng cách khi giao tiếp, hạn 
chế tiếp xúc một mình với bạn khác giới, không 
nên đòi hỏi điều gì khác lạ, không hẹn hò gặp gỡ 
một mình. 

(4) Chú ý khống chế những rung động giới 
tính của bản thân để tránh những sai lắm nảy 
sinh do mơ hồ. Trân trọng sự trong trắng của 
nhau, đối xử một cách có lý trí và có khoảng cách 
đối với những cảm tình quá mức, thậm chí dám 
nói “không” với những “cám dỗ tình dục”. 


Con cái đang lớn lên từng ngày, ý thức uề 
tuổi dậy thì sớm muộn cũng sẽ nảy sinh. 
Ngay từ lúc này cha me hãy hướng dẫn cho 
con những kiến thức khoa học uề tâm sinh lý. 


ỏ3 


https://tieulun.hopto.org 


CÓ THÁI ĐỘ ĐÚNG ĐẮN VỚI “TÌNH YÊU 
SỚM” CỦA TREẺ 


Đây là tâm sự của một cô bé học Trung học: 

Vào năm học lớp mười một, có một bạn trai đến 
ngồi cùng bàn với tôi. Không biết vì sao mà tôi 
không dám nhìn bạn ấy, cứ nhìn thấy bạn ấy mặt 
tôi lại đỏ bừng. Tuy hai đứa ngồi cùng bàn nhưng 
rất ít khi nói chuyện với nhau, mỗi khi nói chuyện 
tôi lại thấy tinh thần phấn chấn. Nhà bạn ấy ngay 
phía trước nhà tôi, nhưng chúng tôi không bao giờ 
về cùng nhau và nếu gặp mặt nhau ở ngoài cũng 
không chào. Nhưng tôi lại thấy thích bạn ấy, lúc nào 
cũng nghĩ đến bạn ấy, và luôn muốn biết bạn ấy 
đang làm gì, nghĩ gì, muốn gì. Cứ như vậy, lòng tôi 
thấy bất an, học tập bắt đầu giảm sút. Tôi đã cố kìm 
nén tình cảm đó cho đến khi tốt nghiệp Trung học 
phổ thông. 

Tình yêu sớm vẫn là tình yêu, không thể hiểu 
khác được. Thứ tình cảm đó không bị ảnh hưởng 
bởi bất cứ một thiên kiến lễ giáo phong tục nào, 
rất chân thực, rất trong sáng, có lúc rất mãnh liệt. 
Đó là điều chúng ta cần phải nhận thức đúng đắn. 

Xã hội không tán thành tình yêu sớm ở trẻ, 
nhưng cũng không nên chê bai phủ định tính 
“sớm” của tình yêu. 

Tai hại thứ nhất của “yêu sớm” là không tự giác. 
Trẻ tuổi còn nhỏ, thiếu tri thức và kinh nghiệm, 


J4 


https://tieulun.hopto.org 


thiếu năng lực để thích ứng với xã hội và năng 
lực để tổ chức một gia đình, lại chưa biết xây 
dựng cho mình một quan niệm về tình bạn và 
tình yêu. Do vậy, chỉ có thể nói tình yêu sớm là 
một rung động nhất thời, thậm chí không suy 
nghĩ đến những hành vi có liên quan đến các 
nhân tố xã hội. 

Tai hại thứ hai của “yêu sớm” là không ổn 
định. Tình yêu của tuổi mới lớn nhiều cảm tính 
nhưng ít ý chí, rất mơ hồ, chưa có ý thức tự giác, 
chưa xác định được mục tiêu xây dựng gia đình 
thành một gia đình có tình yêu. Vì thế, tình yêu 
sớm là không ổn định, không chín chắn, là tình 
yêu chưa được định hình, khác về bản chất với 
tình yêu sâu sắc và giàu nội dung xã hội của người 
trưởng thành. 

Tai hại thứ ba của “yêu sớm” là bỏ bê việc học 
hành. Thời kỳ từ nhi đồng đến thanh thiếu niên là 
thời kỳ phát triển thể lực, bồi dưỡng tri thức, nên 
tập trung tỉnh thần và sức lực cho việc học, tích 
lũy sức lực, bồi dưỡng bản lĩnh phục vụ xã hội. Bỏ 
bê học hành, sa đà vào yêu đương, kết cục tình 
yêu không bền, sự nghiệp chẳng thành, ôm hận 
suốt đời. 

Cách tốt nhất đối diện với tình yêu sớm là 
cha mẹ nên đả thông tư tưởng cho con một cách 
đúng đắn: 

(1) Nắm vững nguyên tắc khai thông. 


J5 


https://tieulun.hopto.org 


Nguyên tắc đó gồm: Tôn trọng, tìm hiểu, quan 
tâm và hướng dẫn. Tức là tôn trọng nhân cách của 
trẻ; tìm hiểu những tình cảm trong sáng và đẹp đẽ 
của con; quan tâm đến những suy nghĩ, học tập và 
cuộc sống của con; dẫn dắt con trở lại với tập thể, 
hạn chế tiếp xúc riêng với bạn khác giới. 

(2) Nắm vững nội dung khai thông. 

Nội dung khai thông là dạy cho con cách dùng 
ý chí để chế ngự tình cảm. Nếu trong lòng có mầm 
mống của tình yêu thì nên giữ chúng ở tận đáy 
lòng, đợi đến lúc trưởng thành có đủ sự chín chắn 
thì hãy vun trồng cho mầm mống đó phát triển. 

(3) Nắm vững phương pháp khai thông. 

Phương pháp khai thông tối ky việc thô bạo. 
Có một số cha mẹ coi việc con mình có tình cảm 
yêu đương như tai họa, cho rằng yêu sớm là tư 
tưởng và ý thức có vấn để, là do tác phong sinh 
hoạt có vấn đề, là đã có biến đổi xấu. Do đó đã 
đánh mắng, ép con nói ra, khiến chúng trở nên 
ngang ngạnh, cuối cùng tạo nên sự không hòa 
thuận giữa cha mẹ và con cái, đẩy con trẻ hướng 
tâm chí về người chúng yêu. 

Đối với kiểu khai thông này, có người đã khái 
quát một cách hình tượng thành ba tình huống: 

* “Nhảy ra”. Dùng lý trí chiến thắng tình cảm, 
thoát khỏi những buồn phiền về tình yêu sớm. 

* “Đóng băng”. Coi trọng tương lai phía trước 
nên đã đóng băng tình cảm yêu sớm. 


ö6 


https://tieulun.hopto.org 


* “Cách xa”. Sau khi trở lại với tập thể, tuyệt 
đối không tiếp xúc riêng với người mình yêu. 

Việc dạy con, điều cần thiết là cha mẹ 
nên dìu dắt con chứ không phỏi là áp đặt. 
Đối uới tình yêu sớm của con nên uừa bhai 
thông uừa dẫn dót. 


LÀM GÌ VỚI TRE HAY TRANH CÃI ĐÁNH 
NHAU? 


Thái và Tiêu đều tròn bảy tuổi, học cùng lớp. 
Theo phản ánh của giáo viên, hai bạn nhỏ này đều 
là những học sinh có cá tính mạnh, không chịu 
nghe lời, không chịu ngồi yên. Thái tuy nhỏ bé 
nhưng rất bướng bỉnh; Tiêu có phần lớn hơn một 
chút, nhưng cũng không vừa. Bình thường hai bạn 
nhỏ này chơi với nhau rất thân mật. Khi chúng 
chơi với nhau mặc dù có những cãi lộn nho nhỏ, 
nhưng giáo viên đã ngăn chặn kịp thời. 

Một hôm, sau khi tan học có rất nhiều bạn 
nhỏ muốn chơi cùng nhau trong trường, cha mẹ 
đến đón con chỉ biết đợi ở bên ngoài. Lúc đó, đột 
nhiên có tiếng cãi lộn ầm ï vọng ra từ cầu trượt, đó 
chính là tiếng của Thái và Tiêu. 

“Tôi muốn trượt trước”. 

“Phải để tôi trượt trước”. 

Chỉ thấy chúng vừa gào thét vừa xô đẩy nhau, 
không ai nhường al. Thái tuy bé nhỏ nhưng rất 


ðí 


https://tieulun.hopto.org 


khỏe, lao vào đẩy Tiêu sang một bên và trượt 
trước. Tiêu thản nhiên không chịu thua, trượt 
xuống ngay sau Thái, và khi Thái chưa kịp đứng 
dậy Tiêu đã chạy luôn ra trước và làm cho Thái bị 
ngã. Thái liền xông đến chỗ Tiêu. Do đó, hai đứa 
lao vào đánh nhau. 

Mẹ của Thái thấy con mình bị ức hiếp, trong 
lòng tức giận, kéo Tiêu ra, nói hằn học: “Mày là đồ 
vô giáo dục! Không những đẩy ngã mà còn đánh 
người ta. Thật là!”. 

Tiêu thấy mẹ Thái mắng mỏ giận dữ, liền cãi 
lại: “Thái đẩy cháu trước”. 

“Thằng này, mới tí tuổi đầu đã đánh người lại 
còn cãi. Như thế mà được à!”. Mẹ của Thái nói. 

Mẹ của Tiêu thấy con mình bị mẹ Thái quở 
trách, trong lòng rất khó chịu, tức tối xông vào 
mắng mẹ của Thái: “Cô là người lớn sao không 
bằng đứa trẻ vậy, mắng nó như thế à!. 

“Mắt cô để ở đâu mà không thấy con mình đánh 
con người ta hả?”. Mẹ của Thái lườm lạnh lùng. 

“Thế thì sao? Sợ bị người ta ức hiếp thì không 
dám để con mình ra khỏi cửa hả! Đúng là mất tư 
cách”. Mẹ của Tiêu cũng không vừa. 

Như vậy, chỉ vì sự cãi lộn nho nhỏ của hai đứa 
trẻ mà hai người lớn cãi nhau, cuối cùng hai bên 
xô đẩy nhau, hai đứa trẻ đứng ngoài không biết 
phải làm như thế nào. May mà có mấy giáo viên 
đến kịp thời mới dàn hòa trở lại. Khi hai bà mẹ 


ỏ8 


https://tieulun.hopto.org 


còn đang tranh cãi với nhau thì hai đứa trẻ lại ra 
cầu trượt, lại cười đùa vui vẻ. 

Cha mẹ nên làm cách nào để dạy trẻ biết cách 
xử lý đúng đắn khi chúng hay tranh cãi và đánh 
nhau? Kinh nghiệm như sau: 

(U Dạy con có tâm lý tự vệ đúng đắn. 

Tâm lý trẻ sau khi bị ức hiếp rất khó chịu, 
(muốn tìm cách đòi lại công bằng nên đã dùng 
hành động. Đây là một kiểu tâm lý tự vệ của trẻ, 
các bậc cha mẹ nên dạy con ý thức tự bảo vệ mình, 
nhưng phải dạy trẻ không được đánh người, càng 
không nên chủ động công kích người khác. Về việc 
này, mẹ của Thái đã phạm sai lầm. Sau khi bà 
thấy con mình bị ức hiếp, đã không dàn hòa mà 
còn trách mắng con người khác. Nếu xảy ra tình 
huống như vậy, có thể kéo con mình ra, hỏi xem 
nó cảm nhận thế nào và thay con nói lên cảm 
nhận đó, để cho con hiểu rõ cha mẹ biết cảm nhận 
của chúng. Sau đó, phải dạy con một cách đúng 
đắn, ví dụ bạn có thể nói rằng: “Bạn ấy đẩy con, 
con rất đau, nếu con đánh bạn như thế, bạn ấy có 
đau như con không?”. Con sẽ tìm thấy sự cân 
bằng, và sau khi quên chuyện đó một cách nhanh 
chóng sẽ vui vẻ chơi đùa với nhau trở lại. 

(2) Giảng giải cho con hiểu được sai lầm của 
mình và học cách xin lỗi. 

Là người mẹ, mẹ của Tiêu cần dạy cho con biết 
dù người nào đẩy bạn trước cũng đều là sai, đánh 


39 


https://tieulun.hopto.org 


người là không đúng. Dù đó là vô ý thì cũng nên 
đưa con đến xin lỗi bạn trước. Có thể nói với trẻ 
như thế này: “Mẹ biết con không phải là người gây 
sự, nhưng sau đó con lại đẩy bạn là không đúng. 
Hãy đi xin lỗi bạn, được không? Làm bạn tốt với 
nhau không phải tốt hơn sao?”. Trẻ có thể sẽ tiếp 
thu ý kiến của bạn. 

(8) Giữ trạng thái bình thường khi xử lý 
những xung đột giữa trẻ. 

Trẻ rất dễ có những xung đột, nhưng những 
xung đột đó không có gì to tát, cha mẹ không nên 
để ý quá. Nếu tình hình không nghiêm trọng thì 
tốt nhất cha mẹ không nên xen vào. Không biết 
chừng lại giúp ích cho tình bạn của con trẻ, giúp 
cho trẻ hiểu nhau hơn, từ đó trở thành những 
người bạn tốt của nhau. Nếu vấn đề tương đối 
nghiêm trọng thì người lớn cũng chỉ nên dùng 
phương pháp khuyên giải, không nên đổ thêm dầu 
vào lửa, càng làm mâu thuẫn sâu thêm. Tốt nhất 
nên đưa con mình ra chỗ khác, an ủi và dạy dỗ con 
biết bình tĩnh ôn hòa. 

(4) Không dung túng và áp đặt. 

Trong quá trình xử lý mâu thuẫn giữa hai đứa 
trẻ cha mẹ cần chú ý đến phương pháp, không nên 
quá thiên vị cũng không nên quá nghiêm khắc. 
Bởi nếu thiên vị thì chính bạn đang tiếp tay cho 
con mình, giúp tính công kích của trẻ lớn hơn, 
khiến cho chúng dần có thói quen ăn hiếp bạn yếu 


40 


https://tieulun.hopto.org 


hơn. Nhưng nếu quá nghiêm khắc với con thì hiệu 
quả đạt được không tốt lắm. Bởi vì trẻ cũng có 
cảm nhận của riêng chúng, nếu cảm nhận đó 
không được giải tỏa thì rất dễ tạo tâm lý ngược lại, 
như thế không chỉ làm tổn thương đến lòng tự 
trọng của chúng mà còn khiến chúng không có ý 
thức tự bảo vệ, từ đó trẻ trở nên yếu đuối, nhu 
nhược đồng thời bị tổn thương nhân cách, không 
biết phải xử lý thế nào khi gặp sự cố. Cho nên, các 
bậc cha mẹ cần chú ý đến mức độ phù hợp để giúp 
trẻ có được cả tâm lý và sinh lý khỏe mạnh. 

Giữa những đứa trẻ rất dễ nảy sinh xung 
đột uà mâu thuẫn, bhi đó uiệc cần thiết nhất 
chu mẹ nên dạy con là giảng giải lý lẽ cho trẻ 
chứ tuyệt đối không dung túng, bao biện. 


CẦN NGĂN CHẶN THÁI ĐỘ CHỐNG ĐỐI 
GIÁO VIÊN CỦA TRE 


Một giáo viên kể lại việc đã từng chứng kiến: 
“Một hôm, tôi và hai em học sinh khác cùng đi từ 
trên tầng trên xuống, nhưng khi đến cửa đột 
nhiên hai cô bé dừng lại, tôi thấy chúng nhìn 
nhau giây lát rồi nói với tôi: “Cô đi trước đi, chúng 
em còn có chút việc”. Chưa nói dứt câu chúng đã 
lao đầu chạy, thế là công tôi chờ hai em bị tiêu 
tan. Khi định thần lại, tôi thấy cô giáo chủ nhiệm 
của chúng đang bước vào lớp. Hóa ra chúng sợ cô 
giáo chủ nhiệm của mình”. 


41 


https://tieulun.hopto.org 


Có thể nhận ra sự sợ hãi trên khuôn mặt hai 
em học sinh này, thực chất đó là một kiểu thái độ 
chống đối vô hình, do các em là học sinh nữ nên 
không biểu hiện trực tiếp ra. Trong quá trình tiếp 
xúc giữa giáo viên và học sinh, chúng ta có cảm 
giác giáo viên ngày nay mệt mỏi với học sinh của 
mình, cho rằng học sinh bây giờ không tôn trọng 
giáo viên, gặp mặt không chào hỏi, có khi còn xô 
đẩy cô giáo. Có trường hợp thậm chí học sinh còn 
cãi láo với giáo viên. 

Như vậy làm thế nào để ngăn chặn thái độ 
chống đối của học sinh đối với giáo viên? Một số 
kinh nghiệm quý báu giúp các bậc cha mẹ giải 
quyết vấn đề này như sau: 

(1) Tôn trọng con, giúp con bày tỏ sự nhìn 
nhận của chúng đối với nhà trường và giáo viên. 

Sau khi con có thái độ chống đối lại giáo 
viên, việc đầu tiên cha mẹ nên nói chuyện với 
con bằng thái độ ôn hòa, không nên tạo áp lực, 
nên để cho con được thoải mái tự mình bộc bạch 
những bất mãn đối với giáo viên. Việc bộc lộ này 
có thể tạo tâm lý cân bằng. Cha mẹ thực sự 
chăm chú nghe con nói, con sẽ cảm thấy tâm sự 
của mình được tôn trọng, không che giấu nguyên 
nhân dẫn đến việc con có thái độ chống đối giáo 
viên. Cha mẹ đợi sau khi tâm lý con ổn định trở 
lại hãy phân tích rõ ràng lợi hại của vấn đề, 
nhìn nhận một cách khách quan thái độ của con. 


42 


https://tieulun.hopto.org 


Nếu nguyên nhân chủ yếu của sự việc thuộc về 
con mình thì nên tận dụng hợp lý tâm lý hiếu 
thắng của con để khuyên nhủ và giúp con nhận 
ra sai lầm, nâng cao khả năng nhận thức khuyết 
điểm của con. 

(2) Giúp con học cách đồng tình, suy nghĩ một 
vấn đề theo góc độ của giáo viên. 

Cha mẹ nên tối ky việc vùi dập thái độ 
chống đối của con, buộc trẻ phải phục tùng giáo 
viên vô điều kiện, như thế càng làm tăng thêm 
sự phản kháng của trẻ. Có lúc các bậc cha mẹ 
chỉ biết nhìn nhận vấn đề từ góc độ của con, quá 
yêu quý trẻ, thậm chí vào hùa với trẻ chỉ trích 
lại giáo viên, hơn thế có người còn đến trường 
cãi nhau với cô giáo, kết quả càng làm cho vấn 
đề phức tạp hơn. Nhận thức của trẻ có lúc mang 
tính phiến diện, rất dễ coi mình là trung tâm, 
chỉ xem xét vấn đề theo cảm nhận của mình. 
Điều này cha mẹ nên học cách dạy cho con có 
suy nghĩ đồng cảm, có lúc cũng nên thay đổi suy 
nghĩ, cùng con xem xét lại vấn đề từ góc độ của 
giáo viên, khi cần còn có thể tạo ra tình huống 
để cảm nhận tâm sự và điều khó xử của giáo 
viên, giúp con học cách lượng thứ bao dung và 
biết suy nghĩ vì người khác. Như vậy, cha mẹ có 
thể cải thiện mối quan hệ giữa con mình với giáo 
viên, dần xóa bỏ thái độ chống đối giáo viên của 


con. Đồng thời với việc dạy con học cách tôn 


43 


https://tieulun.hopto.org 


trọng giáo viên còn là cách động viên con có cách 
nghĩ, khéo léo đặt vấn đề, dạy con phương pháp 
và kỹ năng nêu ý kiến. 

(3) Hãy hợp tác với giáo viên và nhà trường, 
tích cực phối hợp với giáo viên để dạy con tốt. 

Có một số trẻ có những biểu hiện ở trường 
hoàn toàn khác với ở nhà. Ở nhà, trẻ rất cần cù 
chịu khó, hiểu biết và nghe lời, là một đứa trẻ 
ngoan; nhưng đến trường thái độ của trẻ lại khác 
hẳn, không thích học, biểu hiện thô tục, thường 
bị giáo viên phê bình, thường đối đầu với giáo 
viên. Sự khác nhau giữa phương thức giáo dục 
của gia đình và nhà trường đã dẫn đến kiểu biểu 
hiện tính cách trái ngược như vậy. Lúc này, cha 
mẹ nên chủ động giữ không khí vui vẻ phối hợp 
với giáo viên, cung cấp cho giáo viên một số biểu 
hiện ở nhà của con để giáo viên có thể hiểu được 
mặt sau hành vi của trẻ, có sự bình xét toàn diện 
về những hành vi này. Cha mẹ cùng với giáo viên 
phân tích sự khác nhau giữa hai phương thức 
giáo dục, tìm ra những quan điểm khác nhau và 
giữ gìn những ý kiến khác nhau, giúp trẻ tiếp cận 
với một quan điểm giáo dục đúng đắn không nên 


để trẻ quá tự do, tùy tiện. 


^ ^ ~” ~ ` ° ˆ 
Cha mẹ bhông nên cô uũ hành ui bhông 
^^, ` ^ˆ ` ` +, ® ^ˆ 
tốt của con mà nên dạy bdo, tìm hiểu thúi độ 
tâm lý chống đổi giáo uiên của con, từ đó 


44 


https://tieulun.hopto.org 


phối hợp uới giáo uiên có phương pháp phù 
hợp để ngăn chặn hành ui chống đối. 


DẠY TRẺ BIẾT KÍNH TRỌNG THẦY, CÔ GIÁO 


Giáo viên là người thầy trên đường đời của 
con. Mỗi người trong suốt quá trình học tập từ 
Tiểu học lên Trung học thậm chí lên Đại học đều 
không thể thiếu sự giúp đỡ và dạy dỗ của thầy, cô 
giáo. Nếu con cái làm tốt mối quan hệ với giáo 
viên, chủ động tiếp xúc với giáo viên thì rất tốt 
cho quá trình học tập và sự trưởng thành của 
chúng. Như vậy, cha mẹ nên làm thế nào để giúp 
con có mối quan hệ tốt với giáo viên? Kinh nghiệm 
như sau: 

(1) Dạy con tôn kính giáo viên. 

Có thể nói: “Giáo viên là người thầy dẫn dắt 
tỉnh thần, tài năng và tri thức để dạy dỗ học sinh. 
Sự trưởng thành và mỗi bước tiến bộ của học sinh 
đều ngưng tụ mồ hôi và tâm huyết của giáo viên. 
Đặc biệt đối với những trẻ em khiếm khuyết trong 
những trường đặc biệt, mỗi tư thế, tiếng nói phát 
ra đều có công lao tâm huyết của giáo viên. Cho 
nên, trẻ em cần tôn kính, yêu thương những giáo 
viên của mình”. 

Tôn sư trọng đạo đã trở thành đạo đức cao đẹp 
mang tính truyền thống của dân tộc, cũng là 


truyền thống quý báu trong văn hóa giáo dục. 


45 


https://tieulun.hopto.org 


Tôn thầy, kính thầy, yêu quý thầy, là học sinh 
càng nên tôn trọng thầy, cô giáo của mình. Lên 
bậc Trung học không quên thầy, cô giáo dạy Tiểu 
học, đến Đại học cũng không quên thầy, cô giáo 
dạy Trung học, đặc biệt là không quên những 
thầy, cô giáo đã dẫn dắt mình từ thuở ấu thơ và 
bậc Tiểu học. Đó là phẩm chất đạo đức cơ bản cần 
có của mỗi học sinh. 

Tôn kính giáo viên nên biểu hiện trong cuộc 
sống hàng ngày, gặp thầy, cô giáo nên chủ động 
chào, chủ động hỏi, phải lễ phép. Tôn trọng lao 
động của giáo viên, nên thành khẩn và khiêm tốn 
khi nghe thầy cô giảng giải, giành những thành 
tích tốt nhất và sự phát triển toàn diện báo đáp 
lại công lao khó nhọc của thầy cô. 

(2) Dạy con tiếp xúc với giáo viên bằng một 
thái độ chủ động, nhiệt tình, thành khẩn. 

Một giáo viên luôn phải đối diện với rất nhiều 
học sinh, nên không thể quan tâm chu đáo tới tất 
cả học sinh của mình, không thể quan sát đến 
nhu cầu cần kết hợp giữa giáo viên và mỗi học 
sinh. Nếu mỗi học sinh chủ động thổ lộ những 
tâm sự giấu tận đáy lòng, có khó khăn nhờ thầy 
cô giúp đỡ, có gì không hiểu nhờ thầy cô giảng 
giải, chủ động bàn luận với thầy cô về mọi vấn đề 
của mình... Làm như vậy sẽ giành được sự giúp 
đỡ, hiểu biết và tín nhiệm của giáo viên. Phải 
nhớ, dù thế nào học sinh cũng nên tranh thủ cơ 


46 


https://tieulun.hopto.org 


hội chủ động trò chuyện bàn luận với giáo viên. 
Như thế học sinh mới có thể trỏ thành người trò 
tốt của giáo viên, mới có thể mau tiến bộ, mau 
trưởng thành. 

(8) Dạy con có thái độ đúng đắn khi tiếp thu 
những ý kiến của thầy cô giáo. 

Hiện nay, một số học sinh luôn có ác cảm với 
sự phê bình của thầy, cô giáo, thậm chí còn có 
tâm lý chống đối. Chúng cho rằng thầy, cô giáo 
quản chúng quá nghiêm, thái độ hà khắc, cảm 
thấy mất tự do ở trường. Nghiêm khắc chính là 
biểu hiện sự yêu quý của thầy, cô giáo đối với học 
trò. Ít có giáo viên nào không yêu quý học trò, 
không mong học trò của mình thành công. Trên 
cơ sở tôn trọng, yêu thương bảo vệ học trò, thầy, 
cô giáo thông qua những cách thức nghiêm khắc 
bồi dưỡng cho các em tỉnh thần học tập tốt để bắt 
kịp các kiến thức khoa học. Bồi dưỡng cho trẻ 
phẩm chất đạo đức tốt và thói quen hành động 
văn minh, đó là việc cần thiết để bồi dưỡng nhân 
tài. Không nghiêm, làm sao học sinh có thể học 
hành cẩn trọng? Không nghiêm sao có thể thành 
tài? Danh họa Leonardo da Vincl học vẽ trứng từ 
một người thầy nghiêm khắc, cuối cùng đã trở 
thành một họa sĩ nổi tiếng. Chúng ta nên dạy con 
hiểu được nỗi khổ tâm khi học trò chưa ngoan 
của thầy, cô giáo, xử sự đúng đắn với những phê 
bình của thầy cô, thành khẩn tiếp thu những yêu 


47 


https://tieulun.hopto.org 


cầu nghiêm khắc và dạy bảo của thầy cô, từ đó 
tạo quan hệ thầy trò tốt đẹp. 

(4) Dạy con nhận thức và xử sự đúng đắn với 
giáo viên khi bị giáo viên trách mắng nhầm. 

Trong cuộc sống, thường xảy ra tình huống bị 
người khác hiểu nhầm hoặc trách nhầm, khi đó 
trẻ em cảm thấy rất tủi thân và tức giận. Trẻ em 
sợ giáo viên trách nhầm mình, vì cho rằng việc đó 
sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập và sự tiến bộ 
của mình, tâm lý này có thể hiểu được. Nhưng 
một khi tình huống này phát sinh thật, cha mẹ 
nên xử sự như thế nào? Điều đó đòi hỏi các bậc 
cha mẹ phải có sự dạy dỗ đúng đắn. 

Trong cuộc đời, bất cứ người nào cũng có thể 
phạm sai lầm này hoặc sai lầm khác. Giáo viên 
cũng khó tránh khỏi có lúc như vậy. Lúc đó, học 
sinh nên xử sự đúng đắn, đừng vì giáo viên trách 
nhầm mình mà sinh ra tâm lý tức giận, để đến 
nỗi giáo viên có cái nhìn không thiện chí, càng 
không nên có thái độ tiêu cực chống lại giáo viên. 
Có khi, giáo viên do không hiểu hết tình hình mà 
phê bình thiếu thực tế đối với học sinh. Nhưng 
mong muốn học sinh mình dạy được tiến bộ, có 
ích là điểm xuất phát và mong muốn chung của 
các giáo viên. Mong muốn của giáo viên là không 
để học sinh của mình trượt dốc với tâm lý và 
hành động không tốt. Một khi giáo viên trách 
nhầm học sinh thì học sinh không nên có thái độ 


48 


https://tieulun.hopto.org 


đối đầu và kháng cự, đầu óc nên bình tĩnh, cố 
gắng kìm chế bản thân, không tạo xung đột. Học 
sinh nên căn cứ vào hoàn cảnh và điều kiện lúc 
đó để giải thích rõ ràng, nếu nhất thời không giải 
thích rõ được thì tạm để đó, đợi thời cơ thích hợp 
giải thích lại, cũng có thể nhờ bạn bè hoặc cán bộ 
lớp thay mình giải thích. Như vậy, thông qua 
phương pháp hòa giải để làm rõ sự nhầm lẫn 
giữa hai bên, rút ngắn khoảng cách tâm lý, lấy 
lại ấn tượng tốt của giáo viên đối với học sinh, 
quan hệ thầy trò có thể sẽ gắn bó hơn. Cuối cùng, 
khi tiếp xúc với giáo viên, học sinh nên có thái độ 
chủ động và thành khẩn. 

Đương nhiên để xây dựng một mối quan hệ tốt 
đẹp giữa giáo viên và học sinh đòi hỏi phải có sự 
cố gắng của cả hai bên. Từ phía các bậc cha mẹ, 
nên dạy con mở cánh cửa tâm hồn, dựa vào sự tôn 
trọng, nhiệt tình, tìm hiểu, chân thành hài hòa để 
tạo cầu nối với giáo viên. 

Con bạn vốn đã có quan hệ tốt với giáo viên, 
bạn nên giúp con duy trì tốt mối quan hệ đó. Nếu 
mối quan hệ đó tổi tệ thì giáo viên sẽ coi học sinh 
là “bỏ đi”, còn học sinh coi giáo viên là “người thầy 
không thể kính trọng”. Những điều dưới đây có 
thể giúp con cải thiện mối quan hệ đó. 

(1) Lắng nghe thầy cô giáo. 

Mỗi người trong quá trình học tập của mình 
dường như đã từng chịu sự “mắng mổ” của giáo 


49 


https://tieulun.hopto.org 


viên. Khi đó các em không nên cãi lại giáo viên. 
Các em có thể để trong lòng, đợi đến khi giáo viên 
bình tĩnh, lựa lúc thích hợp nói cho giáo viên biết. 
Ví như, khi giáo viên trở về văn phòng, các em có 
thể từ từ đi theo, sau đó rót một chén trà nóng, 
khi giáo viên uống trà các em đem suy nghĩ của 
mình từ từ trình bày, chắc chắn giáo viên không 
thể không nghe. Nếu các em tôn trọng thầy cô 
giáo, thì lời nói của thầy cô chắc chắn sẽ “hòa nhã 
nhẹ nhàng, trân trọng, tình cảm”, như vậy chẳng 
tốt hay sao. 

(2) Hỏi han ân cần. 

Khi gặp giáo viên các em không nên lạnh 
lùng. Khát vọng của giáo viên là hợp tác và giao 
lưu với học sinh. Nếu học sinh tiến bộ, quan tâm 
đến giáo viên, thì thầy cô giáo ắt sẽ vô cùng cảm 
động. Ví như, thầy giáo dạy môn toán mà em 
thích nhất không may bị bệnh, em hãy mua một 
bó hoa tươi đến bệnh viện thăm thầy. Trong khi 
trò chuyện với thầy, em hãy bày tỏ những vấn đề 
mình gặp trong học tập. 

(3) Tìm hiểu thực tế. 

Cách này giúp các em từ bỏ những ảo tưởng. 
Cả ngày mơ mộng, chẳng những khiến các em 
không yên tâm học tập, những suy nghĩ xa lạ còn 
làm cho giáo viên có những ác cảm, dội cho các em 
gáo nước lạnh. Tìm hiểu thực tế, chịu khó nghe sự 


2. $ .z _ Z ^ ..z Z Z 
khuyên nhủ của giáo viên có thể giúp các em xác 
50 


https://tieulun.hopto.org 


định được phương hướng phát triển phù hợp với 
mình, có thể thẳng đường đến với thành công, 
không phải đi vòng. 

(4) Thái độ đàng hoàng. 

Nếu các em đáp lại công sức của thầy cô giáo 
với một thái độ tốt thì các em sẽ thấy bài giảng 
của thầy cô rất lý thú. Nhưng nếu các em giả vờ 
diễn kịch thì dù chỉ cười nhếch mép cũng như là 
chế giễu, như thế các em sẽ bị phê bình. 

Sau khi các em gây dựng được mối quan hệ tốt 
với giáo viên, giáo viên sẽ nhiệt tình dạy bảo các 
em sâu sắc hơn, từ đó giúp các em đạt được nhiều 
thành tích trong học tập. 


Chỉ khi tôn trọng người dạy bảo mình, 
con bạn mới có thể hợp tác tốt uới cha mẹ uà 
giáo uiên. Hãy giúp con hiểu được sự tôn 
trong là như thế nào để trẻ tự tin uững bước 
trên đường đời, hướng tới tương lai. 


GIÚP TRE KHẮC PHỤC CHỨNG “THU MÌNH? 


Linh sống trong gia đình có điều kiện kinh tế 
khá giả, được cha mẹ và ông bà rất mực yêu 
thương, quan tâm rất chu đáo, không để cho em 
phải chịu bất cứ sự thiếu thốn và tổn thương nào. 
Cũng vì thế họ không bao giờ cho em ra ngoài một 
mình, họ nói với em ở ngoài có nhiều người xấu, 
giống như thú dữ hung tợn và dữ dằn, không thể 


B1 


https://tieulun.hopto.org 


lường trước chuyện gì sẽ xảy ra. Do đó, Linh lớn 
lân cùng với tâm lý nhút nhát, thu mình, không 
dám một mình ra phố. Lên tám tuổi vẫn không 
dám tiếp xúc với trẻ em hàng xóm, ngay cả động 
vật trong nhà cũng không dám gần, sợ lang sói 
nhảy ra từ bụi cây cắn, nên có việc gì đều dựa vào 
cha mẹ, ông bà. 

Hiện tượng như Linh trong tâm lý học gọi là 
bệnh “thu mình” của trẻ. 

Một đứa trẻ thông thường sống trong một 
hoàn cảnh đặc biệt nào đó có thể xuất hiện 
những hành vi thu mình. Nếu đột nhiên ở trong 
hoàn cảnh lạ, người thân lìa xa hoặc mất đi, gặp 
chuyện kinh khủng,... đều có thể khiến cho một 
em bé hoạt bát xuất hiện hành vi kém năng 
động, thờ thẫn hoặc thu mình. Đó là phản ứng 
tâm sinh lý rất bình thường của trẻ. Sau một thời 
gian điều chỉnh, trẻ sẽ dần thích nghì và trở lại 
tâm lý bình thường. 

Nhưng trẻ mắc chứng “thu mình” thì không 
phải như vậy, chúng rất khó thích nghi được với 
môi trường mới. Trong tình huống không có 
nguyên nhân gì đặc biệt, chúng vẫn tỏ ra rất đơn 
độc, thu mình, nhút nhát, sợ hãi, không muốn 
chuyển sang một hoàn cảnh mới, thậm chí như đi 
chơi công viên, đến sở thú, xem phim hay theo cha 
mẹ đến thăm người thân cũng không muốn đi. 
Cũng vì vậy mà trẻ không chủ động tiếp xúc với 


52 


https://tieulun.hopto.org 


các trẻ em khác, luôn luôn đơn độc, ít bạn, trầm 
mặc ít nói, chỉ muốn chơi một mình trong nhà, 
cũng không muốn tham gia vui chơi cùng bọn trẻ 
khác. Ngay cả trong nhà mình, nếu có khách, 
người mắc chứng thu mình cũng thường tìm cách 
lẩn trốn, không muốn gặp người lạ. 

Vậy làm thế nào để phân biệt hành vi thu 
mình thông thường và chứng bệnh “thu mình” ở 
trẻ em? Cố nhiên, chúng ta có thể phân tích tính 
chất thu mình của chúng, tức là xem có thể giải 
thích hợp lý được không, nhưng yêu cầu đúng 
đắn nhất là xem có thể làm chứng bệnh mất đi 
theo thời gian được không. Nếu với sự thay đổi 
của hoàn cảnh và theo dòng chảy của thời gian, 
trẻ có thể nhanh chóng thích nghỉ với hoàn cảnh 
mới thì đó chỉ là biểu hiện của những hành vi 
thu mình thông thường. Nếu bệnh tình trầm 
trọng hơn thì đó chính là biểu hiện của chứng 
“thu mình”. 

Cứ theo kết quả nghiên cứu và báo cáo lâm 
sàng của bệnh viện, chứng bệnh “thu mình” xuất 
hiện thường ở độ tuổi từ 5-7 tuổi. 

Các chuyên gia cho rằng nguyên nhân gây ra 
chứng bệnh này có liên quan đến tố chất của trẻ, 
thái độ của cha mẹ và hoàn cảnh gia đình. 

Xét về thái độ của cha mẹ và hoàn cảnh gia 
đình, những trẻ em được gia đình quan tâm quá chu 
đáo luôn có tính dựa dẫm phụ thuộc cao, không rời 


53 


https://tieulun.hopto.org 


cha mẹ một bước, chỉ cần cha mẹ không ở bên cạnh 
là cảm thấy mất an toàn. Những đứa trẻ này luôn 
luôn lẩn tránh, cho rằng chỉ cha mẹ mới là tổ ấm an 
toàn. Ngoài ra, nếu cha mẹ có những hành vi không 
tốt, gia đình không hòa thuận và có nhiều chuyện 
xảy ra ngoài ý muốn cũng tạo thành nguyên nhân 
của chứng bệnh “thu mình” ở trẻ em. 

Về tố chất của trẻ, chủ yếu do những khiếm 
khuyết trong tính cách như phiền muộn, nhút 
nhát, ngượng ngùng, tự t1, cô lập... 

Để chữa trị chứng bệnh này, cha mẹ nên cùng 
với con tiến hành điều trị tâm lý. Cần chú ý một 
số điểm sau: 

(1) Tìm nguyên nhân khiến trẻ mắc chứng 
bệnh này để có cách điều trị. Nếu do sự giáo dục 
của cha mẹ không đúng đắn thì nên thay đổi 
phương pháp giáo dục. Nếu do trẻ từng chịu 
những kích động mạnh thì nên an ủi và khai tâm 
cho trẻ. Hoàn cảnh gia đình và thái độ của cha mẹ 
rất có lợi cho sự phát triển về thân thể và tinh 
thần của trẻ. 

(2) Động viên trẻ tham gia vào các hoạt động 
tập thể, giải trí cùng với các bạn để khắc phục cảm 
giác cô đơn, thích ứng với hoàn cảnh bên ngoài, 
tham gia vào các mối quan hệ với mọi người. 

(3) Tăng cường luyện tập thể dục, đồng thời 
với việc rèn luyện thân thể nên rèn luyện ý chí, có 


tấm lòng độ lượng, bồi dưỡng tinh thần lạc quan. 


54 


https://tieulun.hopto.org 


(4) Đối với những trẻ thu mình một cách 
ngoan cố, cha mẹ cần sử dụng hợp lý những thuốc 
đặc trị theo chỉ dẫn của bác sĩ. 


Sự yêu chiều uà quan tâm quá mức của 
cha mẹ có thể ảnh hưởng đến tính cách phát 
triển không bình thường của con mình. 
Phương pháp duy nhất đúng là để con tiếp 
xúc uới tập thể uà tăng cường giao lưu uới 
mọi người. 


ĐIỀU TRỊ CHỨNG BỆNH SỢ GIAO TIẾP 
CỦA TRẺ 


Một người mẹ nói: Con tôi đã lên lớp bốn, 
nhưng khi đứng trên sân khấu nói thì nó luôn đó 
mặt. Vốn dĩ nó đã nhút nhát, lúc thường cũng 
không giao lưu với bạn bè, gặp lúc trong nhà có 
khách, nó trốn tiệt ở trong phòng nhất định không 
ra chứ đừng nói là ra tiếp khách. 

Một người mẹ khác nói: Ở lớp con gái tôi 
không chủ động nói chuyện với bạn bè, cũng 
không chơi với bạn. Khi ở trên lớp, nó không dám 
giơ tay phát biểu; thầy giáo hỏi thì cứ lúng ba 
lúng búng, giữa giờ một người bạn đứng nép Ở 
trước bàn học nó cũng không nói một lời nào, hoàn 
toàn xa lạ với các bạn,... Bố nó thường xuyên phải 
đi công tác nên rất ít khi chú ý đến nó, tôi thì bị 
bệnh đã lâu nên khiến nó rất ít cơ hội đi chơi với 


55 


https://tieulun.hopto.org 


bạn bè, cứ thui thủi ở nhà một mình. Nó sợ người 
lạ, xấu hổ, nấp một bên không dám nói. 

Đây là căn bệnh sợ giao tiếp của trẻ. Người sợ 
giao tiếp khi đối diện với người khác thì cảm thấy 
căng thẳng, hồi hộp, tim cứ đập loạn lên, hụt hơi, 
có những lúc mặt đỏ, toát mồ hôi, nói không nên 
lời, vẻ mặt căng thẳng, không tự nhiên. Người sợ 
giao tiếp luôn sợ gặp, sợ nói chuyện với những 
người khác, thậm chí ở trên lớp cũng không dám 
nhìn ngay cả cái bảng đen. 

Nguyên nhân sinh ra căn bệnh sợ giao tiếp ở 
trẻ có rất nhiều. Có nguyên nhân trở ngại giao 
tiếp xã hội thuộc về khí chất, tính tình thẹn 
thùng, nhát gan, đơn độc một mình; có nguyên 
nhân thuộc về sự thất bại, do có một lần nào đó 
từng trải qua chuyện không vui, ví dụ bị người 
khác chê bai sinh tự ti, vì muốn tìm sự an toàn 
cho mình nên không muốn giao tiếp với ai. Ngược 
lại, còn có một số trẻ do sự giáo dục của gia đình 
không đúng nên có cách sống khép mình, đặc biệt 
hồi còn nhỏ đã sống trong môi trường tương đối 
khép kín, thiếu giao tiếp với bạn bè nên không 
biết giao tiếp như thế nào. 

Căn bệnh sợ giao tiếp xã hội của lứa tuổi 
nhỉ đồng đã mang đến cho trẻ một số uấn đề 
UỀ tâm lý, khiến trẻ khó có thể ứng phó uới sự 
giao tiếp của mọi người mò trở nên tự tỉ uà 
nhút nhát. Sự tự tỉ uà nhút nhát sẽ càng làm 


56 


https://tieulun.hopto.org 


tăng thêm sự sợ hãi trong giao tiếp xã hội, cứ 
như uậy sẽ béo theo một uòng tuần hoàn xấu. 

Vậy cha mẹ nên làm thế nào để con mình có 
khả năng giao tiếp bình thường? 

Theo nghiên cứu, trong nhiều yếu tố sinh ra 
sự sợ hãi giao tiếp của trẻ thì sự giáo dục không 
tốt của gia đình là nguyên nhân chủ yếu. Do đó, 
nền tảng để phòng trị căn bệnh sợ giao tiếp của 
lứa tuổi nhi đồng là phải tạo ra một môi trường 
gia đình theo hình thức mở rộng. 

Đó chính là phòng tránh. Tất cả ai cũng biết, 
sau khi trẻ được ba tuổi thì bắt đầu muốn giao 
tiếp, điều này báo trước một chổi non của tâm lý 
muốn giao tiếp, trẻ hy vọng mãnh liệt được giao 
tiếp với những bạn cùng trang lứa. Lúc này, cha 
mẹ tranh thủ thời cơ tạo cho trẻ các hoạt động 
giao tiếp với mọi người và xã hội, điều này có thể 
giúp trẻ phòng tránh căn bệnh sợ giao tiếp. 

Xét riêng về trị liệu. Đối với trẻ mắc bệnh sợ 
giao tiếp cha mẹ cần lưu ý: 

1. Ö nhà hãy để trẻ tự làm “tham mưu”, việc 
của trẻ thì để tự trẻ làm. 

2. Cha mẹ nên dẫn trẻ đến những chỗ mình 
hay giao tiếp, hướng dẫn trẻ quan sát thể nghiệm 
“trình tự” giao tiếp thực tế giữa những người lớn, 
để trẻ mất đi tâm lý “sợ giao tiếp xã hội”. 

3. Trong cuộc sống hằng ngày cha mẹ nên 
truyền thụ cho trẻ những kỹ năng cũng như 


57 


https://tieulun.hopto.org 


phương pháp giao tiếp thực tế, như: Giao lưu, bàn 
bạc, hợp tác, chia sẻ, trao đối,... 

4. Những “liều thuốc” thích hợp có tác dụng 
hồi phục nhanh căn bệnh này, dưới sự chỉ dẫn 
của bác sĩ có thể dùng một liều lượng thuốc nhỏ 
để chống lại sự lo lắng sợ hãi, giúp trẻ trở lại 
bình thường. 


Bản tính của trẻ là thích giao tiếp 0uui uẻ 
Uới mọi người. Nguyên nhân tạo cho trẻ căn 
bệnh sợ giao tiếp chính là do sai sót của chư 
mẹ uà cách sống khép bín của giu đình. 


58 


https://tieulun.hopto.org 


PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC 


NÊN GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO TRE NGAY 
TỪ KHI CÒN NHỎ 


Phương Tây có một câu danh ngôn: Gieo tư 
tưởng thu hành vi; gieo thói quen thu phẩm cách; 
gieo phẩm cách thu vận mệnh. Đây là cách nói 
mang tính quan trọng trong việc bồi dưỡng phẩm 
hạnh cho trẻ. 

Mọi người ai cũng biết, bồi dưỡng phẩm hạnh 
cho trẻ là một trong những nhiệm vụ hàng đầu 
của cha mẹ. Trong cuộc sống hiện tại, con mình 
tại sao nói dối? Con mình tại sao không hiểu quy 
tác? “Tại sao nó còn nhỏ vậy mà khó quản lý 
thế?”... Một loạt các vấn đề khiến cha mẹ không 
biết nên làm thế nào, họ không tin nổi mình 
không giáo dục được những “quỷ sứ” này, càng 
không biết đối xử như thế nào với những hành vi 
mà trẻ biết là sai nhưng khó sửa. 

Đối với việc bổi dưỡng và giáo dục phẩm hạnh 
cho trẻ, cha mẹ nên bắt đầu từ lúc trẻ chập chững 
tập đi, đây là thời kỳ tốt nhất đặt nền móng cho 
thói quen đạo đức, như: Bồi dưỡng lòng yêu 
thương, sự trách nhiệm, công bằng chính trực, tôn 


`» Z ^ * * Ẩ 
trọng người lớn tuổi, vui vẻ chia sẻ, dễ cảm 


59 


https://tieulun.hopto.org 


thông,... Đối với trẻ thì sự ràng buộc lớn nhất bắt 
nguồn từ cha mẹ, chỉ khi cha mẹ có phẩm hạnh 
tốt thì trẻ mới có thể trở thành người có phẩm 
hạnh cao thượng. 


GIÚP TRẺ HÌNH THÀNH THÓI QUEN YÊU 
LAO ĐỘNG 


Yêu lao động là bản tính tốt của trẻ, cha mẹ 
của cậu bé Thiên rất chú trọng việc bồi dưỡng thói 
quen yêu lao động cho con, mẹ Thiên nói: 

Thiên thực sự rất thích lao động. Ngoài việc 
học còn giúp đố cha mẹ làm việc nhà. Dĩ nhiên do 
sự hạn chế về chỗ ở, nó không thể chạy nhảy như 
những đứa trẻ nông thôn ở ngoài ruộng làm việc 
được. Nhưng cũng có rất nhiều việc để bồi dưỡng 
thói quen yêu lao động cho con, điều quan trọng là 
có dám để trẻ làm hay không. Lúc Thiên 3, 4 tuổi 
cậu đã giúp mẹ quét dọn, lúc 6, 7 tuổi biết pha trà. 
Thiên xách hai phích nước nóng to. Một lần không 
cẩn thận bị ngã, làm vỡ phích nước, chân cũng bị 
bỏng, lại đúng vào mùa hè, vết bỏng mưng mủ lên, 
chúng tôi thực sự đau lòng, nhưng nó không hề sợ, 
vẫn tiếp tục giúp mẹ làm việc nhà. 

Trước khi Thiên là học sinh lớp bốn, lúc đó 
nhà chúng tôi ở tầng một, sân nhà cũng khá rộng, 
chúng tôi quét sạch nền xi măng rồi đổ đất lên, lúc 
không dạy học thì trồng hoa, trồng rau. Thiên 
thường cùng chúng tôi tưới nước, nhổ cỏ, thu 


60 


https://tieulun.hopto.org 


hoạch. Có những việc chúng tôi sợ con làm không 
được nên không để cho con làm, nhưng con nói là 
làm được, dáng vẻ chăm chỉ cần mẫn chẳng khác 
nào “bác nông dân nhỏ” chất phác. 

Những đặc điểm từ chính bản thân trẻ là 
hiếu động, luôn thích tự mình động tay làm cái gì 
đó. Vì thế hãy để trẻ tham gia làm những việc 
nhỏ tuỳ theo sức của trẻ, xem ra giống như đang 
tiến hành một trò chơi đặc biệt hứng thú, nhưng 
lâu rồi có thể khiến cho trẻ hiểu được tác dụng 
quan trọng của lao động đối với con người, hiểu 
được sự khổ cực trong cuộc sống, đạt được sự rèn 
luyện ý chí, khiến trẻ từ nhỏ đã có tư tưởng tự 
lập dựa vào lao động của mình, đồng thời dần 
dần nâng cao được khả năng độc lập trong cuộc 
sống. Điều này đối với sự trưởng thành của trẻ là 
động lực thúc đẩy rất lớn. Chính Mạnh Tử đã nói: 
“Chỉ có những người trải qua rèn luyện khổ cực 
mới có thể gánh vác nhiệm vụ nặng nề của sự 
nghiệp”. Trẻ là chủ nhân tương lai của đất nước, 
trẻ phải yêu thích lao động, do đó cần bồi dưỡng 
cho trẻ từ nhỏ đã biết yêu thích lao động, cần cù 
làm việc. 

Để bồi dưỡng cho trẻ ý thức yêu lao động có 
thể tiến hành ba bước sau: 

Bước 1: Cần giáo dục trẻ yêu quý và tôn trọng 
những người lao động. Cha mẹ nên để con mình 
nhận thức giá trị lao động của các ngành nghề, 


G1 


https://tieulun.hopto.org 


đồng thời cũng nên dạy trẻ từ nhỏ sớm có chí làm 
người lao động vinh quang. 

Bước 2: Cần giáo dục trẻ biết quý trọng thành 
quả lao động. Cho trẻ biết những cái mình ăn, 
mặc, dùng, chơi đều là thành quả lao động của cha 
mẹ và các chú, các bác vì thế phải biết quý trọng. 
Cha mẹ nên yêu cầu trẻ: Ăn cơm không được rơi 
vãi; ý thức bật, tắt đèn; dùng nước tiết kiệm; yêu 
quý và giữ gìn sách vở; biết coi trọng những quần 
áo giày dép mình mặc và các đồ dùng trong gia 
đình. Phải để cho trẻ hiểu được những vật dụng, 
đồ dùng này là do sự lao động của rất nhiều người 
mới có được, không thể tuỳ tiện lãng phí. 

Bước 3: Cần bồi dưỡng cho trẻ hứng thú lao 
động và ý thức thích lao động. 

Đây không chỉ là một số kỹ năng lao động để 
trẻ nắm vững mà điều quan trọng là để chúng từ 
nhỏ đã có ý thức cần cù lao động, tiết kiệm và có 
quan niệm lao động là vinh quang, không lao động 
mà có được thì thật đáng xấu hổ. 

Ngoài ra, cha mẹ nên bồi dưỡng cho trẻ hình 
thành thói quen lao động từ nhỏ: 

(1) Học cách tự phục vụ mình. 

Phải dạy cho trẻ biết những việc của mình thì 
tự mình làm, dạy trẻ tự mặc và cởi quần áo, tự đi 
và thắt dây giày, tự trải giường gấp chăn, tự ăn 
cơm, tự rửa mặt rửa tay, tự thu dọn đồ chơi. Mỗi 


TA ^ ` Z2, zZ ^ ^ ^ 
việc cha mẹ nên làm trước, sau đó đề trẻ luyện tập 


62 


https://tieulun.hopto.org 


dưới sự hướng dẫn của cha mẹ, mãi rồi trẻ cũng sẽ 
biết làm. 

Thông thường, từ lúc 2, 3 tuổi đã có thể từ từ 
dạy trẻ biết làm những việc của mình. Đến lúc trẻ 
5, 6 tuổi có thể tự lo liệu được những việc của cuộc 
sống thường nhật. Học cách biết làm những việc 
của mình, không chỉ bồi dưỡng quan niệm lao 
động mà còn bồi dưỡng khả năng sống độc lập cho 
trẻ, càng có thể xúc tiến sự phát triển và hình 
thành tính độc lập, khiến trẻ có thể sớm thoát 
khỏi sự ỷ lại vào người lớn để trở thành người có 
tính độc lập. 

(2) Học làm việc nhà. 

Cha mẹ có thể để con làm những việc nhà tuỳ 
theo sức của trẻ. Ví dụ: Cho trẻ xách đồ, lấy xà 
phòng, giày dép, ghế con,... Khi cha mẹ dọn cơm 
giúp bê ghế, sắp bát đũa, ăn cơm xong giúp dọn 
bát đũa; có thể cho trẻ cùng phụ việc quét dọn vệ 
sinh như quét nhà, lau bàn ghế; có thể để trẻ giúp 
nhặt rau, rửa rau,... 

(3) Tham gia lao động công ích. 

Việc để trẻ tham gia lao động công ích cũng là 
một biện pháp bồi dưỡng thói quen lao động cho 
trẻ. Cha mẹ có thể dẫn trẻ tham gia một số những 
hoạt động lao động công ích do khu phố tổ chức. Ví 
dụ, tham gia trồng cây ngày xuân, diệt bọ gậy 
mùa hè, nhổ cỏ mùa xuân, quét dọn đường phố,... 
hướng dẫn trẻ giúp đố những cụ già neo đơn, gia 


63 


https://tieulun.hopto.org 


đình chính sách... để trẻ làm những việc giúp đỡ 
hàng xóm tuỳ theo sức của mình, như đưa báo, đổ 
rác, chăm sóc các bạn nhỏ. 

Cha mẹ nên bồi dưỡng cho trẻ phẩm chất lao 
động cần cù, ý thức tiết kiệm để trẻ hình thành 
thói quen tiết kiệm trong sinh hoạt. Giáo dục trẻ 
tiết kiệm, không lãng phí nước, một hạt gạo, 
không lấy đồ vật làm đồ chơi, không ăn quà, 
không tiêu tiền bừa bãi. 


Ngay từ nhỏ chu mẹ hãy giúp trẻ hình 
thành thói quen yêu lao động, bhủ năng chủ 
động của trẻ sẽ uượt quu các bạn cùng lứa. 
Đây là sự mở đầu hữu ích cho sự trưởng 
thành của trẻ. 


DÙNG HÀNH ĐỘNG CỦA MÌNH GIÁO DỤC 
TÌNH YÊU LAO ĐỘNG CHO TRẺ 


Một nhà văn viết sách nhi đồng của Mỹ tâm sự: 

Từ khi tôi còn nhỏ, bố tôi đã là một người rất 
yêu lao động. Mỗi buổi sáng khi tôi và chị gái vẫn 
còn đang ngủ thì bố đã dậy rồi, bố làm xong hết 
mọi việc nhà rồi mới đi làm. Nhìn dáng vẻ tràn 
đầy sức lực của bố, tôi và chị tôi cũng thấy hứng 
thú lao động. Do đó từ khi lên 8 tuổi, tôi và chị bắt 
đầu giúp bố in các báo cáo vắn tắt. 

Tại căn nhà nơi tôi và chị ở, gian phòng qua 


bao nhiêu năm nay vẫn là phòng làm việc của bố, 


64 


https://tieulun.hopto.org 


chúng tôi phải gấp, đóng, dán tem và gửi thư tới 
giáo đường, in ấn và đóng báo cáo vắn tắt, nghe và 
nhận điện thoại gọi cho giáo đường. Chúng tôi học 
cách hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn, rồi quét 
dọn sạch sẽ căn phòng. 

Khi 9 tuổi tôi đã giống như đa số người lớn 
đem hồ sơ giấy tờ cất vào tủ, thậm chí có lúc còn 
làm tốt hơn cả người lớn. Chúng tôi có thể nhận 
điện thoại, phân loại thư, chỉnh lý tài liệu, đối 
chiếu, photo. 

Một luật sư đã dạy cho con mình biết sắp xếp 
sách trong thư viện sách pháp luật của ông ta như 
thế nào. 

Một đôi vợ chồng mở tiệm giặt khô, thuê đứa 
con trai của mình đi phát tờ rơi. 

Bố của An là một nông dân, ông thường thuê 
con mình đi “thăm ruộng”, “cắt cổ”. “Thực sự là rất 
vất vả”, An nói: “Nhưng bố trả cho mình tiền mà 
không phải trả cho người khác, như vậy tôi có tiền 
để học đại học”. 

Một cô giáo dạy lớp một, cứ mỗi khi kì học bắt 
đầu cô đều thuê đứa con học Trung học của mình 
bố trí bảng mới và thiết bị trong phòng học. Cô còn 
thuê các con giúp đỡ mình nhận xét bài kiểm tra, 
sau đó cô mới kiểm tra lại. 

Một nhà văn trả tiền cho đứa con trai thông 
minh của mình kiểm tra bản thảo, đánh máy, in, 
đóng thành quyển rồi sau đó gửi đi. 


65 


https://tieulun.hopto.org 


Khi nhìn bạn làm việc ở nhà cũng như ở văn 
phòng có thể biết bình thường bạn có là người 
thích lao động hay không. Đây cũng là một cách 
khiến cho con của bạn vui vẻ làm việc nhà. 

Sting viết một bài văn khuyến khích các bậc 
cha mẹ có cửa hàng hãy để cho con cái cùng tham 
gia làm việc, “Thuê con của mình có thể truyền 
cho trẻ ý thức độc lập tự chủ, để trẻ biết được giá 
trị của đồng tiền, giúp trẻ xây dựng lòng tự tin về 
khả năng của mình”. Bà phát hiện những đứa trẻ 
giúp cha mẹ làm việc đó đồng thời cũng hiểu được 
tầm quan trọng của việc làm có trước có sau, nhìn 
thấy cha mẹ không ngừng khắc phục khó khăn, 
tận mắt nhìn thấy trình tự những việc thường 
ngày tại nơi làm việc, thông qua việc quan sát 
những hoạt động cha mẹ đã làm sẽ hiểu rõ hơn 
cha mẹ là người như thế nào. 

Milya là một nhà tâm lý nhi đồng, cô cũng có 
cách nhìn giống như vậy: “Khi con bạn biết lao 
động thực sự để giúp gia đình, thực ra trẻ đã biết 
rõ trách nhiệm của những điều này ngay từ lúc 
còn rất nhở”. 

Điều này không chỉ giúp bồi dưỡng cho trẻ sự 
nhiệt tình yêu lao động mà những người chủ thuê 
là cha mẹ cũng có lợi. Họ giữ được tiền ở trong nhà 
và phải trả con ít hơn. Họ có thể dùng tiền vào 


việc giáo dục. 


66 


https://tieulun.hopto.org 


Giá trị của uiệc để trẻ làm uiệc nhà là 
dạy trẻ thói quen gieo hạt giống, mà ở đó khi 
hạt giống nảy mầm trẻ sẽ là người thu hoạch. 


DẠY TRẺ CÁCH SỐNG LẠC QUAN 


Yến với thành tích học tập xuất sắc đã thi đỗ 
vào một trường Trung học trọng điểm. Những 
người gặp em đều nói Yến là một người vui vẻ, 
luôn miệng ca hát, nụ cười lúc nào cũng biểu lộ 
trên khuôn mặt. Không chỉ như vậy, tố chất của 
Yến đều rất đáng khen ngợi, em thích diễn kịch, 
dí dỏm. Tất cả đều bắt nguồn từ “lạc quan”. 

Yếu tố lạc quan rất quan trọng đối với cuộc 
sống của mỗi con người. Một đứa trẻ có tố chất lạc 
quan sẽ luôn tự tin đối với cuộc sống. Nhưng lạc 
quan không phải là thiên bẩm, mà nó được hình 
thành trong quá trình trưởng thành của trẻ. 

Để giúp trẻ biết sống lạc quan, cha mẹ cần lưu 
ý bốn biện pháp sau: 

(1U Để trẻ cảm nhận được tình yêu thương của 
cha mẹ. 

Bất kỳ lúc nào trẻ cũng nhận được sự giúp đỡ 
từ cha mẹ sẽ cho rằng cuộc sống đáng tin cậy, cuộc 
sống có rất nhiều những cơ hội. Cho dù trong cuộc 
sống ngẫu nhiên xuất hiện những cảnh ngộ khó 
khăn, thất vọng - trẻ vẫn có thể duy trì được thái 
độ tích cực đối với cuộc sống. 


G7 


https://tieulun.hopto.org 


Trẻ không cẩn thận đánh võ cốc, cha mẹ 
không nên nói với con rằng: “Đồ ngu, có mỗi việc 
cỏn con mà làm cũng không xong”. Câu nói này sẽ 
làm tổn hại tới việc khẳng định bản thân của trẻ. 
Bạn có thể đổi giọng: “Không sao, sau này con 
phải chú ý hơn”. 

Làm cha mẹ cần phải hiểu con và yêu thương 
con bằng chính tình yêu thương của mình. 

Nhưng cha mẹ không cần thiết phải thổi 
phồng sự yêu thương. Khen ngợi con mà không 
phân biệt rõ phải trái trắng đen thì trái lại cha mẹ 
chỉ càng làm tăng thêm cảm giác thiếu sự giúp đỡ 
ở trẻ. Bởi trẻ luôn có một trực giác sắc bén đối với 
sự khen ngợi quá mức. 

(2) Hãy nói với con rằng: “Con có thể làm tốt”. 

Những đứa trẻ lạc quan luôn cảm thấy có thể 
điều khiển được cuộc sống của chính mình. Làm 
cha mẹ trước hết cần giúp đỡ trẻ giữ vững tất cả 
mục tiêu kỳ vọng thực tế, đồng thời cần nói rõ với 
trẻ làm thế nào mới có thể đạt được mục tiêu ấy. 
Cuối cùng cha mẹ nên biểu dương đối với từng 
bước tiến triển dù là nhỏ nhất hướng tới mục tiêu 
của trẻ. 

(3) Cha mẹ nên bồi dưỡng tinh thần lạc quan 
cho trẻ. 

Trẻ không thể luôn làm theo những điều cha 
mẹ nói, nhưng chắc chắn sẽ làm theo kiểu của cha 


mẹ. Vì thế nếu muốn con cái lạc quan thì cha mẹ 


68 


https://tieulun.hopto.org 


phải biểu lộ sự lạc quan. Khi nhìn thấy mẹ vừa 
dọn dẹp nhà cửa vừa hát, trẻ cũng cảm thấy vui 
vẻ. Nếu cha mẹ chỉ biết trách móc, biểu hiện sự bi 
quan thì trẻ sẽ không cảm thấy vui. 

Trong cuộc sống cha mẹ còn phải chú ý tới lời 
ăn, tiếng nói và hành động của mình, luôn nói 
những lời lạc quan tích cực. Không nên nói với trẻ: 
“Con ngu quá, ngay cả đá bóng cũng không xong”. 
Mà nên nói: “Con vừa mới tập đá bóng, đá như 
vậy cũng là giỏi rồi, sau này cố gắng tập luyện 
hơn, con nhất định sẽ trở thành vua bóng đá đấy”. 

Nếu cha mẹ là người lạc quan, con cái cũng sẽ 
là người lạc quan. 

(4) Nên tận dụng sự ảnh hưởng của bạn bè đối 
VỚI CON. 

Cha mẹ nên hiểu rằng: Thành tích của trẻ 
mà được bạn bè thừa nhận sẽ tăng thêm lòng tự 
tôn ở trẻ, hơn nữa còn có lợi cho việc bồi dưỡng 
phẩm chất lạc quan trong đời sống hàng ngày 
của trẻ. 

Hải tám tuổi, học lớp ba, em học các môn văn 
hóa rất xuất sắc nhưng riêng môn thể dục lại 
không đạt. Còn Thắng, bạn Hải môn thể dục học 
rất giỏi, nhưng các môn văn hóa lại học trung 
bình. Mẹ của Hải muốn Hải học tập Thắng môn 
thể dục. Hải nói: “Thắng học văn hóa kém, con 
không thích bạn ấy”. Mẹ nói: “Bạn ấy sẽ dạy con 


m 3 `... ^Z Z ^ « Z 
môn thể dục, con giúp bạn ấy các môn văn hóa, 


69 


https://tieulun.hopto.org 


các con có thể giúp nhau mà”. Hải đồng ý với cách 
làm của mẹ. Mấy tháng sau thành tích môn thể 
dục của Hải rất tốt. 

Bí quyết của sự ảnh hưởng này chính là tận 
dụng tâm lý so sánh ở trẻ để kích thích trẻ tiến 
lên phía trước, đồng thời giúp trẻ vui vẻ thay đổi 
để hoàn thiện mình. 

Cha mẹ nên thường xuyên đem những kinh 
nghiệm của mình để chỉ bảo con nên giao lưu với 
bạn bè, làm thế nào để có được sự tôn trọng của 
bạn bè, làm thế nào có thể giữ được tình bạn thắm 
thiết. Cha mẹ hãy nói với trẻ để trẻ hiểu được tất 
cả những điều này quan trọng như thế nào đối với 
cuộc sống của mỗi con người. Cha mẹ hãy tìm cách 
mở rộng phạm vi hoạt động của trẻ, khuyến khích 
trẻ thường xuyên học tập người khác. 

Trẻ rất nhạy cảm với cá tính của cha mẹ, vì 
thế cha mẹ nên hướng dẫn cho trẻ phân tích một 
cách toàn diện những ưu nhược điểm của mình để 
trẻ tự xử lý các mối quan hệ bằng thái độ lạc quan 
tích cực. 

Tóm lại, cuộc sống lạc quan có thể bổi dưỡng 
hoài bão tràn đầy tự tin cho trẻ, đây là một thói 
quen rất tốt trong cuộc sống. Nếu bạn muốn làm 
cha mẹ tốt thì hãy giúp trẻ hình thành thói quen 
này và xử lý tốt các mối quan hệ của con trẻ. 


Tâm tư lạc quan có tác dụng rất tốt đối 
uới sự phát triển của con trẻ. Dạy trẻ luôn 


70 


https://tieulun.hopto.org 


luôn lạc quan chính là thành công lớn nhất 


của các bậc chau mẹ. 


CẦN GIÁO DỤC TRẺ TÍNH THẬT THÀ 


Một người mẹ đã thổ lộ thói quen thích nói dối 
của con gái mình thông qua đường dây tư vấn 
“Thanh Tâm”: 

“Con gái của tôi vừa mới lên lớp hai nhưng đã 
nói dối như cuội. Lấy ví dụ gần đây: Thứ sáu 
thầy giáo gọi điện cho tôi hỏi nguyên nhân tại 
sao hai ngày qua con gái tôi không đi học? Lúc đó 
tôi thực sự rất lo lắng, không rõ việc này như thế 
nào vì cứ cảm giác việc con mình trốn học là 
không thể xảy ra. Bởi mỗi sáng tôi đều đích thân 
đưa con tới trường, nhìn thấy con vào trường rồi 
tôi mới quay ra. Con gái tôi làm sao có thể không 
đi học được chứ? Buổi tối, khi con gái về nhà, dù 
tôi và bố nó khuyên giải thế nào, nó cũng không 
thừa nhận việc trốn học. Không có cách nào khác, 
tôi và bố nó bực quá bèn đánh cho một trận. Cuối 
cùng, nó buộc phải nói những việc nó làm mấy 
hôm trước. Hóa ra, hàng ngày đợi tôi đưa nó tới 
cổng trường, khi tôi quay về được một lúc thì nó 
cũng trốn luôn. Bên cạnh trường học có một bệnh 
viện, buổi sáng nó qua khoa nhi, buổi chiều chạy 
qua khoa nội. Liên tiếp mấy ngày liền, nó cứ đi 
loăng quăng hết các phòng nội ngoại trong bệnh 


viện. Nó nói ở trong bệnh viện nhiều người, vui, 


71 


https://tieulun.hopto.org 


mà còn không phải học, không phải chịu sự quản 
giáo của thầy cô. Nó nán lại đó chơi cũng không 
có vấn đề gì bởi vì trong cặp của nó đã có cái ăn, 
cái uống, lại còn có thể xem truyện tranh nó 
thích. Mỗi buổi trưa, nó đợi tan trường thì đến 
văn phòng của tôi ăn cơm trưa, buổi chiều tan 
học thì cũng đúng giờ về. Nếu như thầy giáo 
không gọi điện thoại, đến bây giờ chúng tôi vẫn 
còn bị mộng tưởng. Sự đau lòng lớn nhất của 
những bậc làm mẹ như chúng tôi là đứa con nhỏ 
của mình đã nói dối, trong khi thường ngày tôi 
vẫn hay giáo dục con phải làm một đứa trẻ thật 
thà. Bây giờ tôi phải làm thế nào đây””. 

Câu chuyện ngụ ngôn “Sói đến rồi” kể về đứa 
trẻ nói dối. Kết quả mọi người đều đã biết, đứa trẻ 
quen nói đối hay gọi “§ói đến rồi” đó cuối cùng đã 
bị sói ăn thịt. Có thể thấy, trong việc giáo dục 
truyền thống cổ đại từ xưa tới nay điều tối kị lớn 
nhất vẫn là sự nói dối. Trong cuộc sống hiện thực, 
đứa trẻ nói dối là một thói quen xấu mà cha mẹ và 
các thầy cô giáo không thể tha thứ. Sự thực trên 
thế giới không biết có bao nhiêu đứa trẻ nói dối. 
Căn cứ vào điều tra của viện nghiên cứu tâm lý 
cho thấy: Khoảng 50% những đứa trẻ từ lúc 3 tuổi 
đã có thói quen nói dối. Trong số những đứa trẻ 9 
tuổi thì 70% đã từng nói dối. Theo số liệu điều tra 
của một nhà tâm lý học nước Mỹ lại càng khiến 
cho người ta kinh ngạc hơn: Trong số những đứa 


72 


https://tieulun.hopto.org 


trẻ 7 tuổi của nước Mỹ thì 98% đứa trẻ thừa nhận 
chính mình đã từng nói dối. Có thể thấy, trẻ con 
nói dối thực ra là một chứng bệnh lâu dài khó 
chữa khiến cho các bậc cha mẹ và các thầy cô giáo 
phải đau đầu. 

Một nhà triết học nói: “Trẻ con không thật thà 
dường như là kết quả đáng sợ”. 

Thực tế, trẻ con nói dối không đáng sợ, điều 
đáng sợ hơn là khi trẻ nói dối, cha mẹ nghe và bỏ 
qua, để mặc nó phát triển. Nhưng nếu cha mẹ 
muốn khống chế sự nói dối của trẻ thì phải giáo 
dục sự thành thật cho trẻ, thực ra đây không phải 
là một việc dễ dàng. 

Muốn trẻ không nói dối phải giáo dục và bồi 
dưỡng sự thành thật cho trẻ. Có thể tham khảo 
những kinh nghiệm sau: 

(1) Phải ngăn chặn lời nói dối của trẻ. 

Khi cảnh cáo trẻ không được nói dối, cha mẹ 
đừng nên nói với trẻ: “Nếu con nói dối thì cha mẹ 
sẽ cắt lưỡi của con”. Trẻ nói dối rồi, cha mẹ đương 
nhiên sẽ không thể cắt lưỡi của trẻ, điều này 
khiến trẻ cho rằng lời cảnh cáo của cha mẹ không 
có thật. 

Khi đối mặt với trẻ hay hoang tưởng thì vai 
trò của cha mẹ rất quan trọng. Cha mẹ vừa không 
nên cấm trẻ phát huy sức tưởng tượng của trẻ mà 
còn cần giúp đỡ trẻ phân biệt cái gì là thực, cái gì 
là hoang đường. 


T3 


https://tieulun.hopto.org 


Trí tưởng tượng của trẻ chuyển hóa thành nói 
dối chỉ cách nhau một bước, cần phải có sự hướng 
dẫn đúng hướng của cha mẹ. Trẻ có trí tưởng 
tượng là thiên bẩm, nhưng nếu cha mẹ một mực tỏ 
ý khen ngợi đối với trí tưởng tượng của trẻ thì sẽ 
có khả năng phát triển thành lời nói dối; Còn nếu 
một mực phản đối trí tưởng tượng của trẻ thì sẽ 
kìm hãm sự phát triển trí lực của trẻ. Nên cha mẹ 
phải điều chỉnh phương pháp giáo dục, khéo léo 
từng bước điều chỉnh sự tưởng tượng không đáng 
có của trẻ. 

(2) Cha mẹ cần là tấm gương tốt cho các con 
nol theo. 

Đối với những trẻ nói dối, việc uy hiếp hoặc 
dọa nạt trẻ phải thừa nhận mình nói dối đều 
không phải là cách xử lý đúng. Tốt nhất cha mẹ 
hãy đợi lúc nào đó bình tĩnh, nghiêm túc nói với 
trẻ. Sau khi trẻ thừa nhận sai lầm của mình, cha 
mẹ nhất định phải khen ngợi biểu hiện sự thành 
thật của trẻ, nên nói những lời nói như thế này: 
“Tuy mẹ không hài lòng với việc con làm, nhưng 
rất may con đã nói ra được sự thật, sự thành thật 
ấy của con thực sự mẹ rất tán thưởng”. 

Cha mẹ là người thầy đầu tiên của trẻ, lời nói 
và hành động của cha mẹ sẽ ảnh hưởng đến sự 
trưởng thành của con cái. Vì vậy, cha mẹ đừng nên 
nói dối trước mặt trẻ cho dù đó là sự nói dối thiện 
chí. Dù đối với mọi người hay bất kỳ sự việc nào 


74 


https://tieulun.hopto.org 


cha mẹ làm đều phải thành tâm thành ý. Như vậy 
trẻ mới học tập để trở thành người ngay thẳng thật 
thà được. 

(3) Phải tìm ra nguyên nhân nói dối của trẻ. 

Nếu trẻ đến tuổi đã có thể phân biệt được phải 
trái mà vẫn còn nói dối thì cha mẹ cần phải tìm ra 
nguyên nhân. 

Rất nhiều nhà tâm lý học đã đưa ra những 
nguyên nhân nói dối của trẻ, bao gồm những 
nguyên nhân dưới đây: 

Thứ nhất: Nói dối đôi khi tránh được sự xử 
phạt hơn là nói thật. 

Đại đa số cha mẹ cho rằng nguyên nhân chủ 
yếu là do trẻ không biết hậu quả nghiêm trọng 
của việc nói dối nên mới nói dối. Còn lý do mà trẻ 
nói dối là trễ sợ nói thật đôi khi lại bị chịu sự 
trừng phạt. 

Thứ hai: Trẻ bất đắc đĩ phải nói dối. 

Điều này, rất nhiều cha mẹ có thể không chấp 
nhận nhưng trẻ nói dối là do bị cha mẹ bức ép quá. 

Cha mẹ nên biết trẻ cũng có quyền im lặng. 
Nếu cha mẹ cứ bức ép trẻ nói ra sự thật thì trẻ 
đành phải nói dối. Xét thấy tình hình căng thẳng 
trẻ sẽ không nói ngay lúc đó mà đợi lúc mọi người 
bình tâm trở lại sẽ chủ động nói ra sự thật. 

Thứ ba: Để cha mẹ vui lòng nên trẻ nói dối. 

Tiêu chuẩn để những đứa trẻ 4 tuổi nhận biết 


được lời nói và việc làm của mình có chính xác 
75 


https://tieulun.hopto.org 


hay không dựa vào biểu cảm trên khuôn mặt của 
cha mẹ. Vì không muốn cha mẹ tức giận, phản 
ứng bản năng của trẻ là không thừa nhận việc 
làm sai của mình. Lúc này trẻ có thể nói dối để 
cha mẹ vul lòng. 

(4) Nói dối cho trẻ cảm giác an toàn. 

Trẻ nói dối thường vì cần cảm giác an toàn. 
Nếu cha mẹ có thể cho trẻ cảm giác an toàn khi đó 
trẻ sẽ nói thật. 

(5) Giúp trẻ giảm bót áp lực tâm lý. 

Cha mẹ kỳ vọng vào trẻ quá cao làm tăng 
thêm áp lực cho trẻ thì trẻ sẽ nói dối. Do đó, cha 
mẹ nên kỳ vọng vừa phải đối với trẻ, không nên hy 
vọng những điều vượt quá khả năng của trẻ. Cha 
mẹ nên khoan dung độ lượng với trẻ, thường 
xuyên nói chuyện tâm tình với trẻ. 

Giảm bớt những chướng ngại về tâm lý cho trẻ 
bằng cách cha mẹ có thể làm người bạn tri âm của 
trẻ mỗi lúc vỗ về con đi ngủ. 

Tóm lại, trước những lời nói dối của trẻ, cha 
mẹ nên phân tích, nghiên cứu và tìm rõ nguyên 
nhân tại sao trẻ nói dối để có biện pháp sửa chữa, 
chỉ dẫn và giáo dục trẻ một cách toàn diện. 

Mỗi bậc cha mẹ đều mong muốn con mình 
thành tài, tuy nhiên không phải bất kỳ đứa trẻ 
nào cũng đều trở thành những người kiệt xuất. Vì 
thế, muốn trẻ trở thành con người có nhân cách 
thì cha mẹ hãy giáo dục trẻ thành thật. Thành 


16 


https://tieulun.hopto.org 


thật là phương pháp duy nhất để bồi dưỡng nhân 
cách hoàn thiện cho trẻ. 


Khi thấy trẻ nói dối, cha mẹ sẽ rất đau 
lòng. Nhưng lúc này các bậc chau mẹ hãy bình 
tĩnh bhuyên gidi con, không nên đánh chủi, 
dọa nạt trẻ. Muốn dạy trẻ có tính thành thật 
thì cha mẹ luôn phải làm gương cho trẻ uề sự 
thành thật. 


NÊN DẠY TRẺ BIẾT LỄ PHÉP 


Hễ nói đến những đứa trẻ không có giáo dục, 
trong đầu mọi người liền nghĩ ngay tới một đứa 
trẻ ranh mãnh thích gây chuyện và luôn có những 
cử chỉ thô lỗ đối với cha mẹ. Còn đối với chị Đức, 
cho đến bây giờ vẫn canh cánh bên lòng một việc 
xảy ra vào mùa hè mấy năm trước đây. 

Chị kể: Lúc đó mọi người trong nhà đang ngồi 
trong rạp chiếu phim. Mỗi lần trước khi vào rạp, 
hai vợ chồng chị phải nhắc đi nhắc lại đứa con 
trai năm tuổi của mình xem phim phải ngồi yên 
lặng, không được nói to và đi lại trong rạp. Trong 
thời gian chiếu phim, con trai của họ trừ những 
lúc thì thầm đưa ra những câu hỏi thì suốt buổi 
xem phim nó đều ngồi yên. Vậy mà, cho dù phim 
chiếu đã khá lâu mà họ không nghe được một lời 
thuyết minh nào. Điều này là do hai đứa trẻ ngồi 
ngay bên cạnh họ không ngồi yên một chỗ cứ 


đĩ 


https://tieulun.hopto.org 


nhấp nha nhấp nhỏm, to tiếng gọi nhau. Hai đứa 
còn tranh giành rượt đuổi nhau trong rạp. Chị 
Đức muốn tìm cha mẹ của hai đứa trẻ để nói cho 
họ biết. Khi kết thúc buổi chiếu phim, chị liền đi 
theo hai đứa trẻ đến một quán ăn. Một đôi vợ 
chồng đang đợi hai đứa trẻ, chị nghĩ chắc chắn là 
cha mẹ của hai đứa, liền lập tức tới trước mặt họ. 

Chị nói với hai vợ chồng rằng: “Hai đứa con 
của anh chị cứ chạy đi chạy lại trong rạp chiếu 
phim, quấy nhiễu khiến chúng tôi không tài nào 
xem phim được”, “Bọn trẻ không muốn xem phim, 
vậy anh chị nên để bọn trẻ ở nhà”. 

Bố của hai đứa trẻ lạnh lùng nhìn chị. Anh ta 
nói: “Chúng tôi mất tiền mua vé cho con tôi. Con 
của chúng tôi lẽ đương nhiên phải vào rạp chiếu 
phim, bọn trẻ ở bên trong muốn đi đâu thì đi chứ”. 

Nghe những lời nói như vậy khiến chị Đức 
cảm thấy thất vọng. Một đôi vợ chồng ăn mặc 
chỉnh tề xem ra rất có giáo dục mà lại có thể chấp 
nhận cử chỉ vô lễ như vậy của con mình sao? Lễ 
nào xã hội bây giờ ai cũng chỉ biết nghĩ tới lợi ích 
của riêng mình, chỉ biết yêu con của mình mà 
tuyệt nhiên không để ý tới lợi ích của người khác? 

Đúng như các nhà tâm lý học nói không hề có 
chút châm biếm: “Cứ xem những tiết mục trên ti 
vi bây giờ, các hành vi của cá nhân được đưa lên 
hàng đầu, sự ngạo mạn vô lễ cứ thấy nhiều thì sẽ 
trở thành quen”. 


78 


https://tieulun.hopto.org 


Khi nhiều đứa trẻ chê bai những nhân vật 
trên các chương trình ti vi sống theo lề thói cũ, cổ 
hủ, nhiều bậc cha mẹ còn vỗ tay khen ngợi với cử 
chỉ tán thưởng chẳng coi ai ra gì. 

Cách xử sự thiếu văn hóa, lễ phép, không chỉ 
được phản ánh trên ti vi mà ngay cả trong cuộc 
sống hiện thực lúc nào cũng có thể bắt gặp. Ví dụ: 
Trong các trận đá bóng nhiều cầu thủ đã chửi 
đánh nhau ngay trên sân cỏ trước sự chứng kiến 
của hàng nghìn hàng vạn khán giả. 

Những hiện tượng này đều tạo ra ảnh hưởng 
không tốt tới trẻ. Các giáo sư tâm lý học đã so 
sánh hành vi của những đứa trẻ hai mươi năm 
trước đây với những đứa trẻ ngày nay, kết quả cho 
thấy những đứa trẻ ngày nay rất dễ gây chuyện 
phiền phức, càng không chịu sự quản giáo. Các 
chuyên gia chỉ ra rằng, các bậc cha mẹ trong xã 
hội hiện đại đã bi dưỡng ra một thế hệ trẻ có thể 
sử dụng thành thạo vi tính nhưng lại không biết 
viết một bức thư cảm ơn như thế nào. 

Thậm chí, các bậc cha mẹ cố gắng dạy cho trẻ 
những cử chỉ văn hóa cũng đã than phiền, mọi 
người trong gia đình tốn biết bao tâm huyết mới 
có thể khiến cho trẻ biết coi trọng sự lễ phép; 
nhưng hễ đi ra khỏi nhà thì trẻ lại bị cuốn theo 
bầu không khí vốn đã bị ô nhiễm ngoài xã hội, nên 
thành quả giáo dục của họ bỗng chốc tan thành 
mây khói. 


79 


https://tieulun.hopto.org 


Chị Hương có cảm xúc rất sâu đậm với việc 
này. Một hôm, đứa con trai 11 tuổi của chị phát 
hiện cô em gái sử dụng điện thoại trong phòng của 
mình. “Bỏ điện thoại xuống” nó hét lên, rồi bắt 
đầu mắng chửi cô em té tát. 

Nghe thấy tiếng chửi của con trai, chị liền 
chạy ngay vào phòng trách: “Con không có quyền 
mắng em như vậy”. 

Đứa con trai nhún vai chậm rãi giải thích: 
Một người bạn của nó khi tranh giành với em 
cũng làm như vậy. 

Chị kiên quyết nói với con rằng: “Trong nhà 
chúng ta tuyệt đối không cho phép con làm như vậy”. 

Cho dù bạn không có cách nào khiến con mình 
sau khi ra khỏi nhà không hấp thụ những ảnh 
hưởng của thế giới bên ngoài, nhưng các chuyên 
gia tin tưởng rằng, cha mẹ tự mình làm gương sẽ 
có tác dụng nhất định; thứ nữa là phải kiên nhẫn 
dạy dỗ con, từ nhỏ phải cho trẻ hiểu việc coi trọng 
lễ phép là điều mỗi người cần phải có. Như vậy, 
con cái của bạn nhất định làm cho mọi người yêu 
thích. Những đứa trẻ như vậy sau khi trưởng 
thành sẽ nhận được sự tôn trọng của mọi người. 


Muốn trẻ hình thành thói quen lễ phép 
thì cha mẹ nên dạy dỗ trẻ ngay từ Ehi còn 
nhỏ, giúp trẻ nhận biết được cái gì là đẹp, 


cái gì là xấu. 
80 


https://tieulun.hopto.org 


KHÔNG NHÂN NHƯỢNG KHI TRẺ SỐNG 
VÔ TỔ CHỨC, KỶ LUẬT 


Trong một cuộc họp, có một phụ huynh nói: 
“Đứa con của tôi, mỗi tối trước khi đi ngủ đều đòi 
ăn kẹo sôcôla bằng được, nếu không cho ăn thì nó 
khóc toáng lên, quấy nhiễu không để ai yên”. Lại 
một phụ huynh nữa nói: “Con gái tôi khi ăn cơm 
hay gẩy thức ăn, tôi muốn cháu ăn nhiều thức ăn, 
nhưng cháu kiên quyết không ăn, thật không biết 
làm thế nào để cháu nghe lờ. 

Một đứa trẻ tên là Đông cũng giống như vậy: 

Đông học rất tiến bộ, thành tích rất tốt, nhưng 
có tật xấu là thấy người khác có cái gì thì cũng 
muốn có ngay cái đấy và thường đòi đạt bằng được 
mục đích của mình. Một buổi sớm, cha mẹ vội ăn 
sáng đi làm, trong khi đó Đông ngồi trước bàn 
không chịu ăn, miệng thì lầm bẩm: “Làm sao mà 
không có xúc xích nhỉ? Trứng gà chẳng ngon chút 
nào, sao mà sữa đậu nành chẳng ngọt?”. Cha mẹ 
sốt ruột giục: “Đông ăn nhanh lên con, rốt cuộc 
con muốn cái gì?”. “Bạn Dũng lớp con có ôtô rất 
đẹp”. “Được rồi, chiều mẹ về mua cho, ăn nhanh 
lên, sắp muộn rồi”. Nghe vậy, Đông ăn nhanh 
chóng rồi đi học, trong lòng thoả mãn ý nguyện. 

Trẻ sống buông thả đã khiến cha mẹ phiền 
lòng. Vậy như thế nào gọi là sống buông thả? Sống 
buông thả chính là sống theo ý mình, dù nhu cầu 


S1 


https://tieulun.hopto.org 


của mình có hợp lý hay không, nhưng đã muốn cái 
gì thì phải đòi bằng được, muốn làm gì thì làm cho 
bằng được, bất chấp mọi lời khuyên hay sự ngăn 
cản của mọi người. 

Trẻ tại sao lại sống buông thả? 

Một mặt, tính cách của trẻ có liên quan tới di 
truyền, nhất là có liên quan tới đặc điểm của hệ 
thần kinh. Hệ thống thần kinh của trẻ phát triển 
chưa đầy đủ, khả năng hưng phấn mạnh hơn khả 
năng ức chế, sau khi hưng phấn dễ lan rộng mà 
không kiểm soát được. Từ đó, khả năng tự khống 
chế của trẻ kém, dễ bị hưng phấn kích động, điều 
gì không hài lòng thì dễ nổi cáu. Nếu trẻ thuộc 
loại thần kinh mạnh thì hưng phấn sẽ biểu hiện 
càng rõ rệt. Có một nhà tâm lý đã thử nghiệm như 
sau: Ông đem những đồ chơi thú vị cho những đứa 
trẻ 2, 3 tuổi chơi, khi trẻ thích thú với những đồ 
chơi này thì cất đi. Lúc này, tất cả những đứa trẻ 
đó đều không vui, nhưng những biểu hiện cụ thể 
thì không giống nhau, có trẻ không khóc không 
quấy nhưng lại biểu lộ nét mặt muốn cầu xin lấy 
đồ chơi; có trẻ khóc một lúc thì lăn ra ngủ; có trẻ 
lại khóc rất lâu, lăn ra đất ăn vạ, nếu không đưa 
đồ chơi ra thì không dỗ được. 

Sau khi thử nghiệm nhà tâm lý vẫn tiếp tục 
theo dõi, quan sát và phát hiện thấy những đứa 
trẻ này sau vài năm tính cách phát triển không 
giống nhau. Đứa trẻ thứ nhất, thứ hai biết nghe 


32 


https://tieulun.hopto.org 


lời, thuận theo, nhút nhát, tính ÿ lại cao; những 
đứa trẻ thứ ba thì tính cách cố chấp, buông thả, 
mạnh dạn, tính chủ động cao. 

Tính độc lập là tâm lý cần thiết hợp lý trong 
sự phát triển của trẻ. Nếu cứ hạn chế trẻ, sẽ tạo 
ra ý chí chống đối “bảo một đằng làm một nẻo”. 

Tính buông thả, tính độc lập, cùng tính bướng 
bỉnh thường lẫn lộn rất khó phân biệt dù khoảng 
cách giữa chúng chỉ là một bước. 

Buông thả không giống với tính độc lập, 
buông thả là muốn làm gì thì làm không phân 
biệt tốt xấu, nếu cha mẹ nhân nhượng vô 
nguyên tắc với trẻ không những không thúc đẩy 
được tính độc lập của trẻ mà còn khiến cho trẻ 
có tính buông thả. 


Những trẻ sống buông thủ phần lớn là do 
cha mẹ tạo nên thói quen. Trúi lại trẻ có tính 
độc lập cao phần lớn do cha mẹ bhông bỏ lỡ 
thời cơ dạy dỗ điều chỉnh cho trẻ. 


NÊN UỐN NẮN TRẺ HAY NÓI TỤC 


Một vị phụ huynh nói: “Con tôi tám tuổi, mặt 
mày sáng sủa, được mọi người yêu thích. Xét mặt 
nào con tôi cũng đều rất tốt, chỉ mỗi tội rất hay 
nói tục. Nếu hỏi: “Nói tục có tốt không?” cháu sẽ 
không cần phải suy nghĩ trả lời luôn là “không 
tốt!”. Nói như vậy nhưng nó vẫn nói tục không sao 


33 


https://tieulun.hopto.org 


sửa được. Vậy là thế nào? Nên giáo dục thế nào 
mới tốt đây?”. 

Trẻ con tại sao lại nói tục? Trên đời cái gì cũng 
có nhân quả. Trẻ nói tục là do học từ những người 
xấu. Những đối tượng trẻ học là những người lớn 
xung quanh, các bạn đồng niên; những lời nói tục 
trong phim ảnh. Trẻ rất dễ ảnh hưởng và bắt 
chước theo, nên phần lớn là học trong vô thức. 

Khi trẻ bắt đầu nói tục, nếu người lớn lập 
tức ngăn chặn, uốn nắn thì dễ đạt hiệu quủ; 
Nếu trẻ bắt đầu nói tục, người lớn cảm thấy 
thú uị, chăm chú nghe, thậm chí còn tán 
thưởng, thì thật không tốt chút nào. 

Có cuộc phỏng vấn một loạt các gia đình, điều 
tra ảnh hưởng của không khí gia đình đối với việc 
nói tục của trẻ, đã phát hiện ba loại sau: Các 
thành viên trong gia đình sống hòa thuận, trẻ rất 
lễ phép, không nói tục; các thành viên trong gia 
đình tư tưởng sối nổi, tràn đầy không khí gia 
đình, trẻ tính tình hoạt bát, lễ phép, cũng không 
nói tục; chỉ có gia đình luôn cãi chửi nhau, trẻ mới 
bướng bỉnh và hay nói tục. 

Trẻ đã nhận biết được, quan niệm đúng sai 
cũng rõ ràng, tại sao còn nói tục? Đạo lý rất đơn 
giản, trẻ tám tuổi ý thức chưa phân biệt được chủ 
thể và khách thể. Bạn hỏi rằng: “Nói tục có tốt 
không?”, trẻ trả lời: “không tốt”, bởi trong ý thức 
của trẻ, nói tục là chỉ người khác, không bao gồm 


34 


https://tieulun.hopto.org 


mình. Đây là một mặt của vấn đề. Mặt khác là dù 
ý thức của trẻ không hoàn thiện nhưng vẫn biết 
quan niệm đúng sal, vẫn có thái độ không đồng 
tình với nói tục, nên vẫn có thể giáo dục được. 

Cha mẹ cần lựa chọn phương pháp dưới đây 
để nhẫn nại uốn nắn trẻ hay nói tục: 

(1 Tìm hiểu kỹ, phân tích lý do trẻ nói tục và 
phân tích tâm lý của trẻ, sau đó lựa chọn phương 
pháp phù hợp để sửa chữa cho trẻ. 

(2) Không nên để ý để trẻ không gây được sự 
chú ý cho người khác mà tự động giảm bót việc nói 
tục, tránh làm tăng hành vi không tốt của trẻ. 

(3) Khi trẻ nói tục, cha mẹ không nên có thái 
độ trách mắng và dọa nạt qua loa, càng không nên 
đánh chửi mà phải tiến hành giáo dục và giảng 
giải đúng sai cho trẻ hiểu. Nếu trẻ không để ý tới 
việc giáo dục thì có thể tiến hành hình phạt thích 


đáng, tránh tạo thành thói quen xấu. 


NÊN LÀM GƯƠNG KHÔNG ĐỂ TRẺ 
HÚT THUỐC 


Ở nước ta tình trạng trẻ chưa đủ tuổi thành 
niên hút thuốc lá khá phổ biến. Trong số thanh 
niên hút thuốc thì có tới 75% bắt đầu hút thuốc từ 
15-24 tuổi. 

Nguyên nhân dẫn đến trẻ hút thuốc chủ yếu do: 

(1) Ảnh hưởng môi trường xã hội không tốt. 


85 


https://tieulun.hopto.org 


Việc hút thuốc gần như trở thành một phần 
trong cuộc sống thường ngày của nhiều người, đã 
trỏ thành phương thức sống, hiện tượng xã hội cực 
kỳ nghiêm trọng. Thanh thiếu niên trong môi 
trường như vậy rất dễ lây nhiễm. 

(2) Ảnh hưởng của yếu tố gia đình không tốt. 

Có cha mẹ chỉ vì trêu trẻ cho vui hoặc muốn 
thỏa mãn sự hiếu kỳ của trẻ mà cho trẻ hút thuốc, 
tạo nên hành vi hút thuốc ở lứa tuổi nhi đồng và 
thiếu niên; có cha mẹ thấy trẻ hút thuốc lại mặc 
kệ, không quan tâm. 

(3) Yếu tố tâm lý cá nhân. 

Thứ nhất là bắt chước. Những thiếu niên có 
tính hiếu kỳ và ham muốn tìm tòi cao, khi nhìn 
thấy người khác hút thuốc sẽ mù quáng bắt chước. 
Thứ hai là đua đòi. Động cơ hút thuốc của rất 
nhiều thiếu niên là theo đuổi nhu cầu thỏa mãn 
tâm lý khoe khoang và ăn chơi. Thứ ba là tâm lý 
giao lưu. Một số thiếu niên coi việc hút thuốc như 
một trong những hình thức tự đề cao mình. Thứ 
tư là tâm lý thích làm người lớn. Một số thiếu niên 
hút thuốc để thỏa mãn nhu cầu tâm lý trong quá 
trình trưởng thành, chúng muốn chứng minh mình 
đã là người lớn. Thứ năm là tâm lý tiêu khiển. Rất 
nhiều thiếu niên hút thuốc để tăng thêm sự kích 
thích cho cuộc sống buồn chán trống rỗng, lấy thuốc 
làm trò tiêu khiển. Thứ sáu là tâm lý hưởng thụ. 


36 


https://tieulun.hopto.org 


Có một số thiếu niên coi việc hút thuốc như sự 
hưởng thụ cao cấp đầy thú vị. 

Thiếu niên và nhi đồng đang trong giai đoạn 
phát triển thành người lớn, việc hút thuốc sẽ gây 
cho trẻ những nguy hại nghiêm trọng: 

Thứ nhất là nguy hại rất lớn tới sức khỏe, làm 
giảm nghiêm trọng khả năng tư duy và tổn hại tới 
khả năng trí tuệ. 

Thứ hai là tác động tới thích ứng trong xã hội, 
như: Tăng ý thức hưởng lạc, tăng gánh nặng về 
kinh tế cho bố mẹ, làm hỏng giá trị xã hội, sinh ra 
hành vi phạm tội,... 

Để phòng tránh trẻ hút thuốc, cha mẹ nên 
chọn một số phương pháp thích hợp. Trong đa số 
các trường hợp, dự phòng vẫn tốt hơn chữa trị. 
Phương pháp dự phòng chủ yếu có ba cách sau: 

(1) Phương pháp thỏa mãn tính hiếu kì của trẻ. 

Hành vi hút thuốc của nhiều đứa trẻ bắt đầu 
từ lứa tuổi nhi đồng, biết được chính xác tính hiếu 
kì của trẻ đối với việc hút thuốc, phòng tránh cho 
lứa tuổi nhi đồng không bị nghiện thuốc là điều 
hết sức quan trọng. Nếu trẻ hiếu kì với việc hút 
thuốc thì có thể lựa chọn “phương pháp trị liệu 
ghét” như điều trị tâm lý, để tính hiếu kỳ đạt tới 
sự thỏa mãn triệt để từ đó không sản sinh ra hành 
vi và ý nghĩ hút thuốc. Ví dụ, một chuyên gia tâm 
lý của Mỹ khi phát hiện ra con mình lén lút hút 
thuốc, không những ông không đánh không chửi 


S7 


https://tieulun.hopto.org 


mà còn móc ra một điếu xì gà tự tay châm cho con 
hút. Khi đứa con bị mùi vị đắng chát cực đậm của 
điếu xì gà làm cho chảy nước mắt thì ông mới 
nghiêm túc nói: “Con hãy nhớ cho kỹ, con không 
thể hút thuốc được”. 

(2) Phương pháp dạy bảo trực diện. 

Cha mẹ nên lựa chọn phương pháp thích hợp 
với trẻ, khi thấy trẻ hút thuốc, cha mẹ nên tiến 
hành dạy bảo trực diện và kiên quyết. Thực tế cho 
thấy, thông qua việc giáo dục đúng đắn để bổ sung 
những thiếu sót trong tâm lý muốn làm người lớn 
của trẻ, đây là phương pháp hữu hiệu giúp trẻ bỏ 
thuốc. Khi trẻ sắp bước sang tuổi thiếu niên, cha 
mẹ nên thu hút trẻ tham gia những hoạt động giải 
trí chính đáng, nhằm thỏa mãn cảm giác làm 
người lớn của trẻ. Đồng thời, cha mẹ nên nói cho 
trẻ biết hút thuốc không phải là tiêu chí của sự 
trưởng thành. Nhất thiết không nên vì tính hiếu 
kì nhất thời hoặc bắt chước điệu bộ người khác 
hút thuốc mà hình thành thói quen xấu. 

Cha mẹ nên lựa chọn phương pháp trực diện 
để giải thích cho trẻ sự nguy hại của hút thuốc, 
sau khi giúp trẻ hiểu rõ điều này trẻ sẽ chủ động 
không hút thuốc hoặc cai nghiện thuốc. Đối với 
việc hút thuốc của trẻ cha mẹ cần dùng phương 
pháp cấm nghiêm ngặt. Nhưng phương pháp giáo 
dục sức khỏe thì không được đơn giản hóa thành 
một câu “không được”. 


38 


https://tieulun.hopto.org 


(3) Phương pháp lấy mình làm gương. 

Hành vi hút thuốc đầu tiên của rất nhiều trẻ 
là do chịu ảnh hưởng từ cha mẹ, bạn thân, hoặc 
hàng xóm,... Từ đó rút ra một điều: Muốn trẻ 
không hút thuốc, cha mẹ phải làm gương: Không 
hút thuốc. 


Những điều trẻ nhận biết được từ bản 
thân chu mẹ luôn 0uượt quá sự tưởng tượng 
của mọi người. “Cha nào con nấy” chính là 


đạo lý này. 
NGĂN NGỪA HÀNH VI ĂN CẮP CỦA TRẺ 


Vương Anh là một học sinh lớp hai. Bố của bé 
mở một công ty biểu diễn thời trang, mẹ là nhân 
viên quản lý của một công ty, điều kiện kinh tế 
gia đình thuộc vào hàng khá giả. 

Cô giáo chủ nhiệm lớp phản ánh Vương Anh 
có thói quen ăn cắp vặt. Năm học lớp một, bé đã 
mấy lần đem bút, tẩy của bạn về nhà. Sau khi lên 
lớp hai, vài lần đã lấy tiền trong hộp đồ dùng của 
bạn. Cô giáo đã nhiều lần nhắc nhở bé nhưng 
không có kết quả. Lần này Vương Anh lại lấy 20 
ngàn trong hộp đồ dùng của bạn, cô giáo liền phản 
ánh chuyện này với cha mẹ Vương Anh, hy vọng 
cha mẹ cùng cô giáo bàn bạc biện pháp giải quyết 


vấn đề khó này. 


39 


https://tieulun.hopto.org 


Thời kỳ mẫu giáo, trẻ vẫn chưa phân biệt rõ 
các vấn đề về quyền sở hữu “của tôi”, “của bạn” 
“của tập thể” và chưa có khái niệm về đạo đức, trẻ 
chỉ có ham muốn chiếm hữu, thích là lấy thôi. Từ 
đó, trẻ đem đồ chơi của các bạn hàng xóm hoặc ở 
trường mầm non về nhà làm của mình; ăn vụng 
hoặc giấu cha mẹ cầm tiền đi mua đồ thì không 
được coi là hành vi ăn cắp. 

Ý thức bản thân chỉ được phân biệt rõ khi trẻ 
lớn lên, khái niệm ăn cắp chỉ có thể dùng cho học 
sinh từ lớp hai trở lên. 

(1) Nguyên nhân chủ yếu khiến trẻ ăn cắp. 

Dựa vào sự phân tích nguyên nhân trẻ ăn 
cắp của chuyên gia tâm lý thì có ba nguyên 
nhân chính sau: 

Nguyên nhân thứ nhất: Tham cái lợi nhỏ. 

Lúc nhỏ trẻ cầm những đồ vật của người khác 
hoặc đồ nhặt được về nhà đều được bố mẹ cho qua. 
Ngoài ra, trẻ nhìn thấy cha mẹ khi đi mua rau lấy 
thêm cọng hành, những hành vi của cha mẹ khiến 
trẻ bắt chước theo. Ăn cắp và nhặt được tuy bản 
chất khác nhau, nhưng đều không phải là thứ do 
mình làm ra, trong lòng trẻ tự cho là của mình, 
điều này rất dễ hình thành phẩm chất xấu. 

Nguyên nhân thứ hai: Đổi lấy tình cảm. 

Có những đứa trẻ gia đình giàu có nhưng vẫn 
có tật ăn cắp. Trẻ nhà giàu chẳng thiếu cái gì, đồ 
ăn cắp cũng không phải là đồ vật trẻ cần. Vậy lý 


90 


https://tieulun.hopto.org 


do tại sao chứ? Bởi vì những đứa trẻ này tuy cuộc 
sống giàu có nhưng cha mẹ lại không có thời gian 
chăm sóc, trẻ thiếu tình yêu thương và hơi ấm gia 
đình, muốn dùng vật chất để đổi lấy sự gần gũi 
của các bạn với mình, đầu tiên là lấy đồ ở trong 
nhà, sau đó là lấy đồ ở bên ngoài. 

Nguyên nhân thứ ba: Biểu hiện sự phản kháng 

Một mặt bởi trong nhà không được phép dùng 
tiền tiêu vặt, mà trẻ lại thích được tự do tiêu tiền; 
mặt khác lấy sự ăn cắp để phản kháng sự quản 
giáo nghiêm khắc của gia đình, tỏ ý bất mãn. 

(2) Cần đối xử đúng đắn với đứa trẻ ăn cắp. 

Dù việc ăn cắp của trẻ là do nguyên nhân nào, 
hoặc giá trị đồ ăn cắp như thế nào đều cần phải 
được xử lý. Vậy nên đối xử như thế nào? 

Thứ nhất: Phải giáo dục trẻ một cách nghiêm 
khắc. 

Đầu tiên phải phân tích nguyên nhân tại sao 
trẻ ăn cắp, nói cho trẻ hiểu việc ăn cắp là sal, giúp 
trẻ nhận ra sai lầm của mình từ trong thâm tâm, 
để từ đó có nguyện vọng muốn sửa chữa. 

Có những bậc cha mẹ khi phát hiện trẻ có biểu 
hiện ăn cắp không tiến hành giáo dục ngay mà lại 
để đến khi trẻ mắc lỗi mới mắng chửi chúng. Các 
chuyên gia tâm lý cho rằng: Điều quan trọng cần 
giúp trẻ hiểu rõ bất kì người nào đều không thể 
đạt được tất cả những mục đích của mình. Đặc 
biệt đối với trẻ có hành vi ăn cắp. 


91 


https://tieulun.hopto.org 


Thứ hai: Phải tránh sự thô bạo. 

Không đánh chửi, càng không được để trẻ xấu 
hổ trước mọi người, hoặc đừng đội lên đầu trẻ cái 
mũ kẻ ăn cắp. Bởi điều này rất vô bổ lại còn làm 
tốn hại tới lòng tự trọng của trẻ, cần giúp đố, uốn 
nắn trẻ hơn là chửi mắng. 

Thứ ba: Ngăn chặn từ từ. 

Có người mẹ khi phát hiện trẻ tham lợi nhỏ 
hoặc có hành vi ăn cắp vặt lại không quan tâm, 
nhắc nhở khiến cho trẻ càng ngày càng mạnh dạn 
hơn, chuyển từ ăn cắp vặt sang ăn cắp chuyên 
nghiệp. Vì vậy, với hành vi không tốt này, cha mẹ 
nên quan sát, giáo dục uốn nắn trẻ ngay từ khi 


mới bắt đầu. 


Lơ là trong uiệc nuôi dạy trẻ, trẻ sẽ 
thường xuyên làm những uiệc bhiến cho chư 
mẹ phỏi phật lòng, uiệc giáo dục trẻ đòi hỏi 


phải tỉ mù, nhân nại uà bền lòng. 


KHÔNG ĐỂ TRẺ NHIÊM THÓI QUEN ĐÁNH 
BẠC 


Thanh thiếu niên đánh bạc hậu quả nguy hại 
rất lớn, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến thành 
tích học tập, gây ra bệnh về tâm sinh lý, phá hoại 
giá trị đạo đức con người, dẫn đến hành vi vi 


phạm pháp luật. 


92 


https://tieulun.hopto.org 


Những thanh thiếu niên đánh bạc có 
nguyên nhân tâm lý xã hội phức tạp, có thể 
chia thành hai loại là: Yếu tố cá nhân uà yếu 
tố hoàn cảnh xã hội. 

1. Yếu tố tâm lý cá nhân. 

Động cơ đánh bạc là chỉ nguyên nhân thúc 
đẩy một người đánh bạc. Những động cơ đánh bạc 
thường thấy như lợi nhuận, vui vẻ, cạnh tranh, 
tìm kiếm sự kích thích, trốn tránh hiện thực.... 
Đây là nguyên nhân chính và phổ biến của hành 
vi đánh bạc của con người. 

Nhưng những động cơ kể trên lại tỏ ra rất 
thích hợp với những thanh niên hay cờ bạc. Với 
thanh thiếu niên thì những yếu tố tâm lý dưới đây 
có tác động quan trọng: sự hiếu kỳ, quan điểm vui 
chơi không phù hợp, theo đuổi kích thích dục 
vọng, tâm lý gặp may, dẫn đến những tâm tư tình 
cảm tiêu cực. 

2. Yếu tố hoàn cảnh xã hội 

Đự nảy sinh và duy trì hành vi đánh bạc của 
thanh thiếu niên có quan hệ mật thiết với việc 
tồn tại hiện tượng đánh bạc trong môi trường 
xung quanh. 

* Ảnh hưởng của hiện tượng đánh bạc trong 
xã hội. 

Hiện nay, các hình thức đánh bạc đang tổn tại 
một cách phổ biến trong xã hội nước ta. Những 
hiện tượng này có ảnh hưởng lớn đối với thanh 


95 


https://tieulun.hopto.org 


thiếu niên, khiến cho thanh thiếu niên nhìn 
nhiều, nghe nhiều mà thành quen, có thể bắt 
chước theo, từ đó nhiễm thói chơi cờ bạc. 

* Thái độ khoan dung với hành vi cờ bạc của trẻ. 

Do sự phát triển của nền kinh tế thị trường 
đang ngày một biến động đã đem lại sự thay đổi về 
quan niệm xã hội, kéo theo một loạt những thay 
đổi về tư duy sử dụng tiền bạc của nhiều người. Đối 
với thanh thiếu niên, hành vi cờ bạc của trẻ đôi khi 
do thái độ khoan dung, dung túng của người lớn 
khiến cho những hành vi này phát triển. Hiện nay, 
mọi người thường cho rằng, những hoạt động đánh 
bài giữa bọn trẻ như chơi ăn kẹo hoặc thắng đồ 
chơi, thanh thiếu niên chơi bi, chơi trò chơi điện tử, 
thậm chí đánh tú ăn tiền,... đều không phải là 
đánh bạc, mà chỉ là những hoạt động vui vẻ mang 
một chút kích thích, sẽ không hư hỏng được, do đó 
đã để trẻ ngay từ nhỏ chơi cờ bạc, dần dần hình 
thành thói quen cờ bạc. 

3. Môi trường gia đình lây nhiễm và sự giáo 
dục sa! lệch. 

Cha mẹ thích cờ bạc, thường tập trung đánh 
bạc ở nhà đã tạo cho con cái tấm gương không tốt 
để noi theo. Có rất nhiều cha mẹ đánh bạc không 
phản đối con cái đòi chơi cùng mà còn cổ vũ trẻ 
học cách gian lận khi đánh bạc. Môi trường gia 
đình như vậy tất nhiên sẽ tạo ra những thanh 


niên cờ bạc. 


94 


https://tieulun.hopto.org 


Cha mẹ luôn đáp ứng đầy đủ đòi hỏi kinh tế 
đồng thời không chú ý đến việc quản lý, giáo dục 
con cái. Sau khi điều kiện kinh tế khá lên, cha mẹ 
đã đáp ứng những nhu cầu về vật chất cho con 
nhiều tiền tiêu vặt mà rất ít khi hỏi con đã tiêu 
tiền vào việc gì, như vậy rất dễ khiến cho trẻ dùng 
số tiền này vào việc đánh bạc. 

4. Những vấn đề bất cập trong việc quản lý 
của nhà trường. 

Hành vi đánh bạc của học sinh có liên quan 
tới những vấn đề tôn tại trong việc quản lý của 
nhà trường. 

5. Sự quản lý của tổ dân phố còn nhiều yếu kém. 

Thanh thiếu niên thường trải qua một thời 
gian dài sống trong môi trường dân phố. Do cơ cấu 
quản lý xã hội trong khu vực này như lực lượng tổ 
chức đường phố, công an, nhà văn hóa thiếu niên, 
cung thiếu niên,... có nhiều mặt yếu kém, không 
ngăn cấm hiện tượng đánh bạc của thanh niên 
trong khu phố, mặc cho nó lan tràn, gây ra hành 
vi nghiện đánh bạc trong thanh niên. 

Để ngăn chặn việc trẻ đánh bạc, cha mẹ có thể 
áp dụng một số biện pháp sau: 

a. Trước hết cha mẹ phải làm gương, bản thân 
không tham gia đánh bạc, càng không được tập 
trung đánh bạc tại nhà. 

b. Nghiêm khắc kiểm soát việc tiêu tiền của 


con cái, cần hỏi con trẻ đã tiêu tiền vào việc gì, 
95 


https://tieulun.hopto.org 


việc chi tiêu chính đáng nên đáp ứng đầy đủ, việc 
chi tiêu không chính đáng cần kiên quyết từ chối. 

c. Tiến hành giáo dục nghiêm khắc đối với con, 
nên đưa ra những ví dụ điển hình trong cuộc sống 
để nói rõ tác hại của việc đánh bạc đối với trẻ. 

d. Tổ chức các hoạt động vui chơi ngoài giờ 
phong phú, để các em sau khi tan học, những 
ngày nghỉ có nơi để chơi, có việc hứng thú, chính 
đáng, hữu ích để làm. 

e. Hướng dẫn con cảnh giác với việc đánh bạc, 
thông qua biện pháp vứt bỏ đồ đánh bạc, cắt đứt 
quan hệ với bạn cờ bạc, chuyển dịch sự chú ý của 
con sang những hoạt động lành mạnh để đạt được 
mục tiêu cảnh giác với nạn cờ bạc. 

Giúp trẻ sử dụng thời gian rảnh rỗi uào 
các hoạt động lành mạnh uà hiểu được sự 
nguy hại của uiệc đánh bạc là cách tốt nhất 
chu mẹ giúp trẻ tránh xơ nạn cờ bạc. 


96 


https://tieulun.hopto.org 


TÂM LÝ 


NÊN RÈN LUYỆN TINH THẦN LÀNH MẠNH 
CHO TRẺ 


Là cha mẹ ai mà chẳng thương con, mong con 
mình khôn lớn khỏe mạnh, trở thành người tài, 
nhưng đây là một việc không dễ chút nào. Chúng 
ta thường nghe thấy một số bậc cha mẹ nói rằng: 
Sao trẻ con bây giờ không biết nghe lời gì cả? Bảo 
một đằng làm một nẻo, quan tâm tới chúng như 
vậy mà chúng vẫn không vừa lòng, thật không 
biết phải làm như thế nào nữa. Thực ra thương 
yêu trẻ, giáo dục trẻ không chỉ là quan tâm đến 
việc ăn ở đi lại của trẻ, mà còn phải hiểu được đặc 
điểm tâm sinh lý, quan tâm chú ý đến sức khỏe 
tâm lý của trẻ. Do nhiều nguyên nhân như xung 
đột trong quan hệ, gánh nặng của bài tập, gia 
đình, trường học,... một số trẻ có những tâm lý dị 
thường như không thích học, tự ti, phiền muộn, cô 
độc, đau buồn không vui, hoặc cam chịu thụt lùi, 
không có chí tiến thủ. Lúc này trẻ cần đến sự 
quan tâm và thấu hiểu của cha mẹ nhất, cha mẹ 
nên tùy theo tình hình cụ thể của trẻ, quan sát 
nhiều hơn đến sự thay đổi tâm lý của con mình, 
tận tình hướng dẫn, giúp cho trẻ tìm thấy phương 


bi 


https://tieulun.hopto.org 


pháp loại bỏ tâm lý không tốt, hòa mình vào cuộc 
sống với một tâm lý lạc quan, tích cực thích ứng 
với xã hội, đối diện với hiện thực, vui vẻ tiến lên, 


tràn ngập niềm tin bước vào cuộc sống. 


ĐỐI XỬ ĐÚNG ĐẮN VỚI HÀNH VI ƯƠNG 
BƯỚNG CỦA TRE 


Cương 13 tuổi đang ở trong độ tuổi ương 
ngạnh, cậu ta rất hay phản kháng, dễ tức giận, 
phản đối tất cả những việc nhìn không thuận 
mắt, trốn tránh, bỏ ngoài tai những lời dạy bảo 
của cha mẹ. 

Một buổi tối, Cương về nhà và đi thẳng vào 
phòng ngủ nằm lên giường, nghĩ đến những việc 
không như ý, không hài lòng trong ngày, cậu định 
ôm lấy gối trút giận, nhưng bất ngờ phát hiện ra 
một bức thư. Cậu mở thư ra, bên trong viết: “Con 
trai, mẹ biết con cảm thấy thất bại và không vừa ý 
với cuộc sống trước mắt. Mẹ biết cha mẹ không 
phải lúc nào cũng đúng, nhưng tình yêu của cha 
mẹ dành cho con là toàn tâm toàn ý, cho dù con có 
làm gì hay nói gì cũng không thay đổi được điều 
này. Bất cứ lúc nào, con muốn tìm mẹ nói chuyện, 
mẹ cũng luôn hoan nghênh con. Con hãy nhớ rõ, 
cho dù con ở nơi đâu, làm việc gì, mẹ mãi mãi yêu 
con, càng cảm thấy tự hào vì có cậu con trai như 


con. Mẹ rất yêu con”. 


98 


https://tieulun.hopto.org 


Trong cuộc sống sau này, những lúc tỉnh 
thần không ổn định, bên cạnh giường cậu lúc nào 
cũng xuất hiện bức thư của mẹ, cho đến khi cậu 
trưởng thành. 

Sau này, cậu trở thành nhà diễn thuyết chu 
du khắp thế giới. 

Thời kỳ từ thanh thiếu niên bước sang độ tuổi 
trưởng thành, đem đến cho trẻ một sức mạnh của 
tuổi thanh xuân. Thời kỳ này là lúc trẻ bắt đầu 
phát triển tâm sinh lý và cũng là thời kỳ trẻ xuất 
hiện tâm lý ngang ngạnh. Cha mẹ lúc này chính 
là thầy cô giáo vỡ lòng của con, cha mẹ cần có 
phương pháp tích cực xử lý các hành vi bướng 
bỉnh của con? 

Người mẹ trên đã không trách mắng để răn 
dạy con, cũng không dùng tiền để “mua chuộc”. Bà 
đã dùng bức thư ngắn chứa đầy tình cảm sâu sắc 
của một người mẹ để gắn bó với đứa con. Lòng yêu 
thương của bà mẹ đã xoa dịu những nỗi buồn 
trong lòng cậu con trai, đem đến cho cậu một niềm 
tin vững vàng bước vào cuộc sống. 

Khi trẻ có tâm lý chống đối, chu mẹ nên 
bịp thời gần gũi uới con, giúp con hình 
thành quan niệm chính xúc uề cuộc sống. 
Không cần dội nước lạnh uào những hành 
u¿ đó, cũng không cần dùng những biện 


pháp mạnh để khống chế, cần đem đến cho 


99 


https://tieulun.hopto.org 


trẻ tấm lòng thương yêu uà lòng bhoan 
dung độ lượng. 

Trẻ thường không tránh khỏi nhiều nỗi buồn 
rầu phiền não do thất bại. Cha mẹ không nên 
trách mắng khi trẻ phạm lỗi. Cách làm này dù để 
giúp đỡ trẻ cũng sẽ phản tác dụng. Trẻ hoặc sợ bị 
quỏở trách sẽ không dám mạo hiểm nữa, làm triệt 
tiêu tỉnh thần dũng cảm và sự nhiệt tình học hỏi 
tìm tòi những cái mới; hoặc nảy sinh tâm lý bướng 
bỉnh, trở nên ương bướng, dễ tức giận. Nếu như 
cha mẹ lúc này có thể động viên, giúp trẻ tăng 
thêm kinh nghiệm từ những thất bại trong thực 
tiễn, tạo sự tự tin cho trẻ, thì nhất định trẻ sẽ 
khôn lớn và trưởng thành. 

Làm cha mẹ, cần hiểu rằng: Khi đứa trẻ xuất 
hiện tâm lý ngang ngạnh, điều cần thiết nhất là 
tấm lòng thương yêu, giúp đỡ và thấu hiểu của 


cha mẹ. 


Có mương thì nước mới lưu thông. Chư 
mẹ nên tạo nhiều mương tâm lý cho trẻ để 


tâm lý của trẻ được phát triển lành mạnh. 


TÍCH CỰC CHỈ BẢO DẠY DỖ TRẺ HAY 
CHỐNG ĐỐI 


Lượng lúc nhỏ rất đáng yêu, mọi người rất 
yêu quý cậu, nhưng không biết từ bao giờ, cậu 


100 


https://tieulun.hopto.org 


học được thói cáu giận, hơn thế đã biến thành 
tính cố chấp. Cho dù mẹ nói cái gì, cậu cũng trả 
lời mẹ một từ “không”, ngay lúc bình thường dù 
rất thích ăn sôcôla, nhưng khi mẹ hỏi có muốn ăn 
không, cậu cũng trả lời không muốn ăn. Mỗi lần 
Lượng muốn làm việc gì, hoặc muốn bất cứ điều 
gì, cũng phải được đáp ứng ngay lập tức, bất chấp 
những lời nói của cha mẹ. Vì thế, Lượng luôn bị 
bố phê bình. 

Trẻ có tâm lý tiêu cực mang tính đối kháng với 
cha mẹ, thể hiện tâm lý bướng bỉnh của trẻ, biểu 
hiện ở chỗ cha mẹ bảo làm gì thì trẻ không làm, 
cha mẹ không bảo làm thì chúng lại làm. Loại tâm 
lý chống đối này, nếu không có sự hướng dẫn 
chính xác của cha mẹ sẽ cực kỳ bất lợi cho sự phát 
triển của trẻ sau này. 

Xét từ góc độ một đứa trẻ từ nhỏ đến tuổi 
trưởng thành, sẽ có hai thời kỳ biểu hiện tâm lý 
phản kháng. Thời kỳ đầu tiên là trên dưới ba tuổi, 
ý thức về bản thân của đứa trẻ đã phát triển, trẻ 
luôn làm ngược lại sự yêu cầu và sắp đặt của 
người lớn. Thời kỳ này nếu cha mẹ xử lý đúng 
đắn, thì đứa trẻ càng dễ trở thành người có tính 
độc lập kiên cường, tâm lý khỏe mạnh. Những đứa 
trẻ không có biểu hiện sự phản kháng chống đối, 
luôn có xu thế quyết đoán, dịu dàng hoặc mềm 
yếu. Khi đứa trẻ 12, 13 tuổi là lúc bước vào thời kỳ 


101 


https://tieulun.hopto.org 


phản kháng thứ hai, lúc này ở trẻ phát sinh cảm 
giác “mình là người lớn”, lúc nào và ở đâu cũng 
muốn thể hiện tính độc lập và cá tính của mình, vì 
thế luôn tìm cách gây sự với cha mẹ. Tóm lại 
nguyên nhân tạo nên sự chống đối cha mẹ của trẻ 
có mấy điểm sau: 

Một là sự hiếu kỳ, lòng ham muốn hiểu biết 
của trẻ không được đáp ứng. 

Thời kỳ phản kháng của con người là giai 
đoạn phát triển nhanh chóng ý thức bản thân, 
lúc này những đứa trẻ chứa đầy sự hiếu kỳ về 
thế giới bên ngoài, lòng ham muốn học hỏi mãnh 
liệt. Vì vậy, rất nhiều bậc cha mẹ không hiểu 
được những hành vi của trẻ, có người tỏ ra lãnh 
đạm, thờ ơ, bàng quan, mặc kệ. Có bậc cha mẹ 
cố khống chế các hành vi của trẻ, thậm chí là 
trừng phạt, những điều này khiến trẻ cảm thấy 
bị kiểm chế, từ đó thường lấy sự phản kháng để 
chống lại. 

Thứ hai là cha mẹ thiếu sự tôn trọng, thiếu sự 
giao lưu tình cảm với con cái. 

Có một số cha mẹ đặt hy vọng quá cao vào con 
mình, khi thấy biểu hiện của con có sự khác biệt 
với những kỳ vọng của mình thì cho rằng đứa trẻ 
thế này không được, thế kia cũng không được; 
không quan tâm đến nguyện vọng của con, sắp 


đặt cho trẻ các kiểu học hành, quy định nội dung 


102 


https://tieulun.hopto.org 


học tập, nếu đứa trẻ làm cha mẹ không vừa ý thì 
sẽ bị trừng phạt. Điều này rất dễ dẫn đến tâm lý 
đối lập của trẻ. 

Khi đứa trẻ có tâm lý chống đối, các bậc cha 
mẹ có thể lựa chọn những biện pháp uốn nắn sau: 

(1) Tôn trọng trẻ, không nên chỉ nói “không” 
với trẻ. 

Những đứa trẻ sau khi có nhận thức rõ về 
bản thân thường hy vọng mình và người lớn có 
địa vị bình đẳng, được chọn lựa với những yêu 
cầu của người lớn. Những lúc đó, cha mẹ không 
thể tuỳ tiện can thiệp vào hành động của trẻ. 
Nếu đứa trẻ không thuận theo, cũng không cần 
phải dùng hình thức khống chế mạnh hoặc ra 
lệnh, mà nên có thái độ bình đẳng, tôn trọng ý 
kiến của trẻ, để trẻ lựa chọn. Với những việc trẻ 
rất thích làm cũng không cần lạm dụng việc ra 
mệnh lệnh. Có một số cha mẹ vì muốn thể hiện 
uy quyền của mình, cả những việc con cái vốn 
thích làm cũng phải ra mệnh lệnh, kết quả là 
đứa trẻ không làm nữa. Có một học sinh Trung 
học nói rằng, cậu ta định xem xong phim rồi đi 
làm bài tập, đúng lúc đó mẹ cậu đến và nói: “Sao 
còn chưa đi học ngoại ngữ đi”, nghe xong, cậu ta 
dứt khoát không đi. Vì thế, cha mẹ cần phải tôn 
trọng con cái, tin tưởng con cái để tránh làm cho 
trẻ hình thành tâm lý đối lập. 


108 


https://tieulun.hopto.org 


(2) Đáp ứng đầy đủ những yêu cầu chính đáng 
của trẻ. 

Dưới sự thúc đẩy của lòng hiếu kỳ, nguyện 
vọng tự chủ mãnh liệt khiến cho đứa trẻ cái gì 
cũng muốn thử, cái gì cũng muốn làm. Bao biện 
làm thay quá mức, sẽ khiến đứa trẻ mất đi rất 
nhiều cơ hội học tập tìm tòi; luôn miệng quở mắng 
sẽ tạo ra tâm lý chống đối. Vì thế cha mẹ cần tin 
tưởng, thoả mãn sự hiếu kỳ chính đáng của trẻ. Ví 
dụ, trẻ muốn tự mình giặt quần áo, sửa đồ, mua 
những thứ mà trẻ thích, cha mẹ nên cho phép và 
cổ vũ trẻ. Nếu có một số việc không yên tâm để trẻ 
làm một mình, có thể hướng dẫn cho trẻ làm, hoặc 
là làm “trợ thủ” cho trẻ. Đương nhiên việc hạn chế 
những hành vi của trẻ là cần thiết, nhưng không 
nên quá mức, nếu không sẽ hình thành tâm lý 
chống đối của trẻ. 

(3) Tích cực phát hiện những điểm sáng của trẻ. 

Cha mẹ có thể phát hiện ra điểm sáng của trẻ 
từ những lời nói, việc làm của trẻ, làm căn cứ giáo 
dục đúng đắn. Trong những tình huống thông 
thường, việc dễ phát sinh tâm lý đối kháng của trẻ 
có đặc điểm mang tính hiếu thắng, cha mẹ phải 
nắm bắt được sở trường đặc biệt của trẻ để tiến 
hành hướng dẫn. 


Có phương pháp đúng đắn sẽ cảm hóa 
được những đứa trẻ chống đối trở lại ngoan 


104 


https://tieulun.hopto.org 


ngoãn. Quan trọng là cha mẹ phải phân tích 
° ~“ ^ °.x* . ^ˆ +, ~ ` 
mọi uấn đề giúp trẻ hiểu một cách rõ ràng 


mạch lạc. 


GIÚP TRẺ KHẮC PHỤC TÂM LÝ SỢ GIAN 
KHỔ 


Một trường học đã tiến hành điều tra học 
sinh Tiểu học. Một trong những câu hỏi điều tra: 
“Bạn nghĩ đến điều gì khi nhìn thấy chữ “khổ”? 
Xin nhanh chóng viết ra” rất nhiều học sinh khi 
đối mặt với câu hỏi này đã không viết được một 
chữ nào, các em chưa hề nghĩ đến thế nào là 
“khổ”, trẻ rất ít tự nghiệm thấy thế nào là “khổ, 
càng ít có sự chuẩn bị tư tưởng chịu khổ. Cả lớp 
38 học sinh, có 28 em khi nhìn thấy chữ “khổ” là 
nghĩ đến việc đọc sách và làm bài tập. Không sợ 
khổ, chính là phải chăm chỉ học tập. Câu trả lời 
này đã phản ánh gánh nặng học tập của các em 
là quá lớn, nhưng cũng phản ánh rằng sự hiểu 
biết và thể nghiệm của các em về “khổ” và “chịu 
khổ” quá hạn hẹp, quá đơn giản; chỉ biết nỗi khổ 
học tập, mà không biết nỗi khổ công việc, nỗi khổ 
cuộc sống. 

Một lớp khác có 40 học sinh, không một em 
nào biết được nỗi khổ của cha mẹ và của mọi 
người, điều mà các em nghĩ đến là những nỗi 


2, 


“khổ” của bản thân. Cách nghĩ này có thể cho là 


105 


https://tieulun.hopto.org 


sai, nhưng nó phản ánh sự hiểu biết của các em 
về nỗi khổ của cha mẹ và mọi người là không đủ, 
đương nhiên càng không nói đến sự thể nghiệm 
và thấu hiểu. Mẫu điều tra không lớn, số liệu 
thống kê không có ý nghĩa tuyệt đối, nhưng 
chúng cũng nêu lên được vấn đề đáng để chúng 
ta suy nghĩ, đáng để chúng ta tỉnh ngộ. 

Xã hội tiến bộ, khoa học kỹ thuật phát triển 
mạnh, càng yêu cầu con người phải có tinh thần 
chịu đựng gian khổ cao hơn nữa. 

Xã hội cạnh tranh ngày càng khốc liệt, nếu 
không có tỉnh thần chịu đựng gian khổ thì rất dễ 
bị bại trận. 

Cuộc sống càng phát triển càng cần con người 
có tỉnh thần “chịu khể”. Nói chịu khổ, là muốn các 
em phải làm được nhiều việc cần thiết cho sự phát 
triển thể lực và trí não, để các em trải qua một số 
sự rèn luyện tâm lý. 

Rèn luyện tỉnh thần chịu đựng gian khổ của 
trẻ cần phải bắt đầu từ nhỏ, từ những việc nhỏ 
nhất trong cuộc sống hàng ngày. 

Cha mẹ thường hay giảng dạy cho các con một 
số đạo lý về sự chịu đựng gian khổ, kể một số câu 
chuyện khổ luyện thành tài, những việc làm này 
đều rất cần thiết. Nhưng điều quan trọng hơn là 
phải kiên trì, tiến hành từng bước giúp các em rèn 
luyện tinh thần chịu gian khổ. 


106 


https://tieulun.hopto.org 


Kiên trì không biết mệt mỏi, là không thể 
“bữa đực, bữa cái”, thỉnh thoảng cho các em chịu 
khổ một chút, cha mẹ khi thấy trẻ khổ, mệt, bẩn 
thỉu thì đã vội mềm lòng muốn dừng lại, như thế 
sự rèn luyện tinh thần chịu đựng gian khổ cho trẻ 
sẽ không cao. 

Tuần tự từng bước một chính là phải căn cứ 
vào đặc điểm tuổi tác của trẻ, trước tiên cho trẻ 
chịu đựng một chút nỗi khổ, rồi tăng dần lên, chứ 
không phải là không quan tâm đến tình hình thực 
tế của trẻ, để trẻ làm những việc không phù hợp 
với sức của mình. 

Chịu đựng gian khổ là môn học bắt buộc của 
trẻ em tại nước Nhật Bản. Bắt đầu từ khi học mẫu 
giáo, người Nhật Bản đã chú ý bồi dưỡng ý thức 
“chịu khổ” cho trẻ, điều này trước hết thể hiện 
năng lực tự lo cuộc sống của trẻ. Từ 3 tuổi đến 6 
tuổi trẻ nhất định phải được học chương trình đại 
cương chăm sóc trẻ và biết làm cái gì. Có một nhà 
trẻ đã làm “cơm nhớ gian khổ” cho cả lớp ăn, 
những đứa trẻ liên tục mấy ngày không chịu ăn, 
hơn nữa còn khóc to. Nhà trẻ kiên trì, các bậc cha 
mẹ cũng không phản đối gì, cuối cùng những đứa 
trẻ chỉ còn cách “chịu khổ” cố nuốt trôi xuống, trẻ 
đã nhận được bài học giáo dục về “chịu gian khổ. 
Học sinh Tiểu học ở Nhật Bản mỗi năm đều tổ 


chức các hoạt động như “Trường học ngoài đồng”, 


107 


https://tieulun.hopto.org 


“Trường học đảo lẻ”, các em học sinh sẽ vào rừng, 
ra ngoài đảo, hoặc ra đồng “du học” nhằm bồi 
dưỡng tỉnh thần chịu đựng khó khăn vất vả và 
khả năng khắc phục khó khăn của các em. Người 
Nhật Bản gọi điều này một cách dí dỏm là “lên núi 
xuống ruộng”. Để trẻ em “chịu khổ, đó là cách 
làm của người Nhật Bản nhằm coi trọng việc giáo 
dục tinh thần cho các thế hệ. 

Nước Anh có một trường Trung học nổi tiếng 
khi học sinh tốt nghiệp hầu như 100% thi đỗ vào 
các trường đại học danh tiếng - trường Đại học 
Oxford, đào tạo ra vô số những người đảm nhiệm 
trọng trách nặng nề của quốc gia, một trong 
những kinh nghiệm chính là để học sinh biết chịu 
đựng gian khổ. Mùa đông ở Anh rất lạnh, nhưng 
trong ngôi trường này không lắp đặt hệ thống sưởi 
hơi, học sinh chỉ đắp một tấm thảm len khi ngủ, 
tắm cũng phải dùng nước lạnh. Đây chính là sự cố 
ý rèn luyện tinh thần chịu gian khổ cho học sinh. 

Kinh nghiệm giáo dục trẻ ở các nước này đáng 
để chúng ta lấy làm gương. 

Trên bước đường tương lai của mỗi đứa 
trẻ bhông tránh khỏi uiệc gặp phải những 
chông gui. Dạy con dũng cảm đổi mặt uà 
chiến thắng gian khổ, đó chính là phương 
pháp dạy con đúng đến. 


108 


https://tieulun.hopto.org 


GIÚP TRE VƯỢT QUA SỰ NHÚT NHÁT 


Thành tích học tập của Dân luôn làm cho cả 
nhà tự hào, việc học của cậu từ trước đến nay 
chưa hề làm cho cha mẹ phiền lòng. Nhưng, có 
một điều khiến cha mẹ cậu không yên tâm đó là 
cậu quá nhút nhát. 

Dân lúc mười tuổi đã có dáng của một cậu con 
trai mới lớn, nhưng những hành vi của cậu thì còn 
xa mới được như thế. 

Buổi tối không dám một mình ra ngoài. 

Đi ngủ không dám ngủ một mình trong phòng. 
Lớn như vậy rồi vẫn ngủ cùng giường với cha mẹ. 

Có một lần, trường học tổ chức trò chơi quân 
sự, cậu được cử làm quân trinh sát. Nhưng khi trò 
chơi đã kết thúc, mọi người vẫn không thấy bóng 
dáng cậu trinh sát này đâu. Thầy giáo sai các bạn 
đi tìm khắp nơi, mãi mới thấy cậu ta đang ngôi 
bên cạnh một gốc cây to, sắc mặt lúc này trắng 
bệch, toàn thân run rẩy. Thầy giáo cho rằng cậu 
bị ốm, bèn nhanh chóng đưa cậu vào viện, kết quả 
kiểm tra cho thấy cậu không mắc bệnh gì. Bác sĩ 
sau khi hỏi rõ tình hình thì nói với thầy giáo rằng 
cậu bé đã quá sợ hãi. 

Sự nhát gan là hiện tượng thường thấy ở trẻ. 
Đứa trẻ trong thời kỳ sơ sinh, do nhận thức cảm giác 
và tri giác còn ít, thiếu nhận thức về hậu quả của 


việc làm, đối với nhiều sự vật không biết sợ là gì, 


109 


https://tieulun.hopto.org 


vì vậy mới không biểu hiện sự nhát gan của mình. 
Sau do độ tuổi tăng lên, kinh nghiệm nhiều hơn 
và chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố, có đứa trẻ 
dần dần trở nên “nhát gan”. 

Sự nhát gan cũng có yếu tố tích cực. Nó đánh 
dấu sự phong phú về nhận thức của trẻ đối với 
một số sự vật. Ví dụ, “sợ bóng tốt”. “Sợ bóng tốt” có 
thể do đứa trẻ cảm thấy lo lắng, sợ hãi về sự thần 
bí của bóng tối, hoặc là một số sự vật nấp sâu 
trong bóng tối. Điều này ít nhất cũng phản ánh 
việc đứa trẻ có thể thấy được biểu hiện của hiện 
tượng “bóng tối”, ý thức được những cái có trong 
bóng tối. Kiểu tư duy giữa cái này với cái kia, giữa 
bên trong và bên ngoài có tác dụng tích cực trong 
việc phát triển trí tuệ của trẻ. 

Sự nhút nhát cũng là một hình thức biểu hiện 
khả năng bảo vệ bản thân của đứa trẻ. Trong quá 
trình trưởng thành của đứa trẻ, không thể tránh 
được những biến cố bất ngờ xảy ra trong cuộc 
sống, mà những biến cố này có lúc thậm chí cực kỳ 
nguy hiểm. Nếu đã từng đối mặt với những kích 
thích mạnh, đứng trước những nguy hiểm, đứa trẻ 
muốn bảo vệ bản thân sẽ đem hết sức mạnh vốn 
có của mình ra để ứng phó với những điều này. 
Một loại hành vi và tâm lý có thể xảy ra là dũng 
cảm nghênh chiến, một loại hành vi và tâm lý 
khác là nhát gan rút lui cũng có thể xảy ra. 


110 


https://tieulun.hopto.org 


Nhưng cho dù loại hành vi và tâm lý nào thì cũng 
để bảo vệ bản thân không bị tổn thương. 

Những hành vi và tâm lý nhút nhát dưới đây 
đều là thông thường: 

* Sự nhút nhát ngẫu nhiên. Không phải là sự 
nhút nhát mang tính thường xuyên, không phải là 
sự nhút nhát mang tính thói quen. 

* Sự nhút nhát ở mức độ nhẹ. Như là xấu hổ, 
ngượng ngùng, thiếu chủ động. 

* Sự nhút nhát phù hợp với lứa tuổi. Ví dụ, vì 
sợ bóng tối mà không dám ngủ một mình, nếu trẻ 
ở độ tuổi mẫu giáo thì không đáng lo. 

Nhìn vẻ ngoài, hành vi và tâm lý nhút nhát 
của trẻ tất sẽ đem đến nhiều điều bất tiện trong 
cuộc sống, trong giao tiếp. Nhưng xét từ bên 
trong, hành vi và tâm lý nhút nhát của trẻ có thể 
phát triển thành vấn đề phiển phức, gây ức chế 
tâm hồn trẻ, nghiêm trọng hơn có thể dẫn đến sự 
thay đổi về tính cách. 

Đối với sự nhút nhát của trẻ, cha mẹ có thể 
lựa chọn những biện pháp sau: 

(1 Hiểu và phân tích nguyên nhân nhút nhát 
của trẻ. 

Đề cập sự nhát gan, câu cửa miệng mà mọi 
người hay nói là: “Nhát như thỏ để”. Câu nói này 
không phải là không có lý, sự nhút nhát của trẻ và 


yếu tố trời sinh có sự tương quan mật thiết. Đại 


111 


https://tieulun.hopto.org 


đa số sự nhát gan của trẻ là do yếu tố sau khi sinh 
tạo thành. Tâm lý học nghiên cứu cho thấy, sự 
nhát gan của trẻ thường liên quan đến một số yếu 
tố sau: 

Thứ nhất, đứa trẻ một thời gian dài sống 
trong môi trường được bảo vệ quá nhiều. Người 
lớn, cha mẹ quan tâm quá mức, chỉ sợ con cái 
sinh bệnh, bị nguy hiểm, chỉ sợ con bị bắt nạt, bị 
công kích, không yên tâm. Con ngã một cái đã 
quá sợ hãi; con bơi bị sặc nước thì không cho con 
xuống nước nữa. Bảo hộ quá nhiều, tuy là giữ gìn 
thân thể trẻ, nhưng lại hạn chế cơ hội rèn luyện 
của trẻ. 

Thứ hai, đã từng chịu sự kích thích mạnh. 
Từng bị người khác dọa trong bóng tối, từ đó sợ 
bóng tối. Nói trước lớp không đúng, bị cả lớp cười, 
từ đó không dám nói trước đám đông. Ngồi sau xe 
bố bị ngã, từ đó không dám đi xe. Những điều đó 
cứ quanh quấn trong đầu đứa trẻ, khiến trẻ trở 
nên nhát gan. 

Thứ bơ, sự tồn tại những mặt thiếu hụt về 
tính cách. Cùng chơi trò chơi quân sự, cùng làm 
quân trinh sát trong bóng tối, tại sao chỉ có Dân là 
sợ đến phát run? Chủ yếu do vấn đề về tính cách 
của Dân. Nói một cách tương đối, những đứa trẻ 
có tính ÿ lại quá mức, mẫn cảm quá mức, hướng 


nội quá mức càng dễ trở nên nhát gan. 


112 


https://tieulun.hopto.org 


(2) Tạo cơ hội để trẻ rèn luyện lòng can đảm, 
giúp đỡ trẻ về tâm lý. 

Con sợ tối, bố mượn cớ vào phòng tối lấy đồ, dẫn 
con cùng bước vào phòng: con sợ tối, mẹ tổ chức một 
cuộc thi với đứa trẻ: Xem ai có thể ở trong phòng tối 
được 10 phút? Đứa trẻ sợ nói trước đám đông, cả 
nhà sẽ xây dựng tiết mục “Bản tin gia đình”, bố, mẹ 
và con thay phiên nhau chủ trì tiết mục; để rèn 
luyện lòng can đảm cho trẻ, mỗi lần con dẫn chương 
trình, mẹ còn mời ông, bà cùng làm thính giả. 

(3) Nêu những tấm gương dũng cảm, kiên trì, 
khích lệ trẻ nol theo. 

Thông qua các hình thức như tham quan thực 
tế, các câu chuyện kể, tivi, điện ảnh,... xây dựng 
hình tượng con người dũng cảm, kiên cường trong 
lòng trẻ, lấy những điều đó khích lệ, ảnh hưởng 


các hành vi của trẻ. 


Sự nhút nhát là rào cản mò trẻ đã tự tạo 
ra cho tâm hồn mình. Để uượt qua được rào 
cản đó rất cần đến sự giúp đỡ của cha mẹ. 


NÊN XÓA BỎ THÁI ĐỘ LÃNH ĐẠM CỦA TRE 

“Giờ tự học, có một bạn bên cạnh nằm lên 
bàn, tôiI...”. 

“Bố đi công tác về rồi, Minh, cậu ấy...”. 

“Khó khăn lớn nhất của nhà hàng xóm...”. 

“Mẹ thất nghiệp ở nhà, tôi...”. 


113 


https://tieulun.hopto.org 


Có giáo viên từng dùng những câu hỏi trên để 
điều tra 100 học sinh Tiểu học, đề nghị các em bổ 
sung hoàn thành những nội dung còn thiếu. Kết 
quả phát hiện: Câu hỏi thứ nhất, chỉ có 20% học 
sinh nói được “... khi bạn nằm trên bàn, em nghĩ 
bạn ấy đã bị ốm rồi, em vội vàng hỏi thăm bạn 
ấy”. Câu hỏi thứ hai, chỉ có 10% học sinh nói được 
“Minh vội vàng hỏi bố có mệt không”. Câu hỏi thứ 
ba chỉ có 10% học sinh có thể nói ra được khó 
khăn lớn nhất của nhà hàng xóm. Câu hỏi thứ tư, 
chỉ có 15% học sinh có thể hiểu được tâm trạng 
thất nghiệp của mẹ. 

Tuy phạm vi lấy mẫu điều tra của giáo viên 
không rộng, con số điều tra không có ý nghĩa tuyệt 
đối, nhưng nó đã phản ánh xác thực một loại tâm 
lý tồn tại phổ biến trong các em đó là sự thờ ơ, 
lãnh đạm. 

(1) Lãnh đạm là sự trở ngại trong giao tiếp. 

Quan hệ qua lại giữa người với người không 
những là sự giao lưu về vật chất, trao đổi tin tức, 
mà còn là sự giao lưu về tâm hồn và tình cảm. 
Bạn thiếu nhiệt tình với người khác, làm sao có 
thể mong người khác nhiệt tình với mình được? 

(2) Lãnh đạm là sự trở ngại cho việc phát triển 
tình cảm lành mạnh. 

Thời kỳ thiếu niên nhi đồng là thời kỳ quan 


trọng của sự phát triển tình cảm. Tình cảm bao 


114 


https://tieulun.hopto.org 


gồm rất nhiều yếu tố: Tâm tư ổn định, tình cảm về 
trách nhiệm, tình cảm về chủ nghĩa tập thể, sự 
đồng tình, cảm nhận về cái đẹp,... Sự lãnh đạm 
khiến cho con người không thể giữ được những 
tình cảm vui vẻ, nó đi ngược lại với tinh thần 
trách nhiệm, tình cảm chủ nghĩa tập thể, thiếu sự 
thông cảm tối thiểu, nó cũng không làm nảy sinh 
sự thể nghiệm rõ ràng về cái đẹp. 

Vì thế, những cha mẹ quan tâm đến sự trưởng 
thành lớn mạnh của trẻ rất nên cảnh giác với sự 
nảy sinh và phát triển tâm lý lãnh đạm ở trẻ. Làm 
thế nào để xóa tan sự lãnh đạm ở trẻ? Có thể thử 
các phương pháp dưới đây: 

(a) Dẫn các em đến “dòng nước ấm” trong cuộc 
sống để cảm nhận được “sự nhiệt tình”. 

Nhà thư họa vì muốn cứu giúp những người 
dân gặp nạn đã tổ chức hoạt động bán tranh chữ, 
các giới trong xã hội cũng đã tổ chức nhiều hoạt 
động quyên góp; để làm đẹp cho trường, mỗi người 
góp phần trồng một cây hoa. Thầy giáo, phụ 
huynh nên tạo điều kiện, cơ hội để các em cảm 
nhận được ý nghĩa của các hoạt động này. 

(b) Làm cho các biểu hiện “nhiệt tình” của trẻ 
phát triển mạnh mẽ hơn. 

Khi trẻ đỡ chiếc xe đạp bị đổ đưới đất lên, khi 
trẻ giúp sức đẩy chiếc xe xích lô lên dốc và khi trẻ 


đem những quyển sách mới tặng cho các bạn ở 


115 


https://tieulun.hopto.org 


những vùng khó khăn, khi các em bưng một cốc trà 
cho bà, khi thấy các em có những hành vi “nhiệt 
tình” này, chúng ta cần cổ vũ, biểu dương kịp thời. 
Như thế vừa khích lệ các em nhiệt tình hơn, lại có 
thể hạn chế sự phát triển tâm lý lãnh đạm. 

(3) Điều quan trọng nhất là dạy các em, giúp 
các em hiểu được trong cuộc sống cần phải có sự 
đồng cảm. 

Cái gọi là đồng cảm, chính là việc mình đứng 
trên lập trường của người khác, từ góc độ của người 
đó suy nghĩ các vấn để, thể nghiệm tình cảm của 
bản thân. Tức là có thể đặt mình vào hoàn cảnh 
của người khác, nghĩ những điều mà người khác 
nghĩ, lo lắng những điều người khác lo, vui với 
những niềm vui của họ. Ví dụ, có thể triển khai các 
hoạt động hoán vị “nếu tôi là...” làm cho đứa trẻ có 
thể hiểu, thể nghiệm sự cảm nhận của nội tâm ở 
góc độ giả tưởng, thay đổi thái độ lãnh đạm thờ ở 
vốn có. Một đứa trẻ tên là Cương thông qua hoạt 
động hoán vị “nếu mình là mẹ của Cương...”, để thể 
nghiệm nỗi phiền não của mẹ, biết được những khó 
khăn của mẹ, từ đó thay đổi cách làm trước đây, 
cậu trở nên thân thiết, gần gũi mẹ hơn. 


Thái độ lãnh đạm sẽ khiến cho trẻ mất 
hết bạn bè. Để trẻ hiểu uà sớm thay đổi chỉ có 
thể lấy lòng nhiệt tình để khuyến khích trẻ 
mới mong có được sự nhiệt tình tương ứng. 


116 


https://tieulun.hopto.org 


GIÚP TRẺ KHẮC PHỤC TÂM LÝ CHÁN HỌC 


Giang vì không thích học nên học kém. Hậu 
quả của việc học kém càng làm cho cậu chán học. 
Sự việc chuyển biến ngày càng xấu làm cho cậu 
bé Giang thông minh lanh lợi trở thành “người 
chậm tiến”. 

Để giúp Giang khắc phục tâm lý chán học, 
thầy giáo và cha mẹ đã phối hợp với nhau, lựa 
chọn ra một số phương pháp có hiệu quả: 

Giang thích biểu diễn, thầy giáo mời cậu biểu 
diễn các kỹ năng vào giờ hoạt động của lớp; Giang 
kể chuyện rất sinh động, cha mẹ liền tổ chức “Hội 
kể chuyện cuối tuần” trong gia đình, không những 
người nhà tham gia mà còn mời cả các bạn hàng 
xóm đến nghe; Giang thích xem phim hoạt hình, bố 
cậu bèn để cho cậu làm “biên kịch”, thay đổi, viết 
lại nội dung bộ phim hoạt hình đã xem, rồi diễn 
cho khách xem. Dần dần cậu thích đọc truyện và 
cũng thích viết văn. Như thế cậu đã có lòng tin đối 
với những việc mình làm và cũng không sợ học như 
trước nữa, tâm lý chán học dần dần cũng hết. 

Theo đà phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ 
thuật, vi tính đã được đưa vào trường học, các 
thiết bị phần cứng cho trường học cũng được cải 
thiện nhiều, môi trường sáng sủa sạch sẽ. Nhưng 


nó lại không tương xứng với hiện tượng “chán học” 


117 


https://tieulun.hopto.org 


đang tồn tại âm ỉ, điều này không thể không làm 
cho mọi người phải suy nghĩ. Những học sinh chán 
học luôn tìm nhiều lý do viện cớ để trốn tránh việc 
học, đánh mất đi nhiều cơ hội giáo dục tốt. Chán 
học là một nốt nhạc không thể hòa hợp trong nền 
giáo dục đương đại. 

Nguyên nhân chán học của học sinh rất phức 
tạp, căn nguyên của việc này là do phương thức 
giáo dục của cha mẹ, thầy cô giáo. Nếu cha mẹ chú 
ý rèn luyện thói quen ham học của trẻ ngay từ khi 
trẻ còn nhỏ; nếu học sinh vừa nhập học, thầy cô 
giáo sớm tạo ra một môi trường học tập tốt; khi 
các em vừa xuất hiện tâm lý chán học, cha mẹ, 
thầy cô giáo kịp thời phát hiện, có ngay sự hướng 
dẫn khoa học, thì hiện tượng chán học của học 
sinh sẽ giảm và sẽ không trở thành hiện tượng xã 
hội khiến mọi người lo lắng. 

Giống với tính đa dạng của hiện tượng chán 
học, nguyên nhân tạo nên hành vi và tâm lý chán 
học ở trẻ là do nhiều yếu tố: 

(1) Yếu tố giáo dục của nhà trường. 

Trong trường không có phong trào học tập tốt; 
gánh nặng học tập của học sinh quá lớn; thi trượt 
nhiều lần; phương pháp dạy học của thầy cô giáo 
khô khan, đơn điệu; cách quản lý và giáo dục của 
thầy cô giáo không đúng; mối quan hệ giữa thầy 


và trò không hòa hợp,... Trong đó, gánh nặng của 


118 


https://tieulun.hopto.org 


việc học quá lớn và mối quan hệ giữa thầy - trò 
không hòa hợp là hai nguyên nhân chính tạo nên 
sự đột nhiên chán học của các em. 

(2) Yếu tố giáo dục gia đình. 

Sự ảnh hưởng không tốt của môi trường gia 
đình; kết cấu gia đình tan võ; sự nghiêm khắc 
trong phương thức giáo dục; độ sai lệch quá lớn 
giữa sự kỳ vọng quá cao của gia đình và năng lực 
thực tế của trẻ,... Trong đó, sự kỳ vọng quá cao và 
sự kỳ vọng không thiết thực dễ làm cho trẻ nảy 
sinh tâm lý chán học. 

(3) Yếu tố bạn bè. 

Chúng ta không thể xem nhẹ việc ảnh hưởng 
không tốt của quan hệ bạn bè. Nếu như mấy đứa 
trẻ đều có tâm lý chán học thì có thể hình thành 
nên một quần thể nhỏ chán học. Tác dụng phụ của 
quần thể nhỏ này đối với trẻ là rất lớn. 

(4) Yếu tố bản thân đứa trẻ. 

Những nguyên nhân như tri thức gốc không 
vững chắc; vừa ốm một chút đã học sa sút; thói 
quen học không tốt; tính cách chưa hoàn chỉnh, 
quá yếu đuối, năng lực chịu đựng kém,... đều có 
thể làm cho các em chán học. 

Cần phân tích chi tiết cách xử lý tâm lý chán 
học của các em. 

Các yếu tố nhà trường, gia đình, bạn bè, bản 


thân có lúc chỉ có một yếu tố làm cho các em chán 


119 


https://tieulun.hopto.org 


học, nhưng nhiều khi tất cả các yếu tố lại cùng tác 
động là nguyên nhân làm cho các em chán học. 

Đối với trẻ chán học, sau khi đã tìm hiểu cặn 
kẽ nguyên nhân chán học của các em rồi thì nên 
tìm những biện pháp khắc phục cho trẻ. Phương 
pháp thay đổi tâm lý chán học của các em có rất 
nhiều, thông thường là tạo sự hứng thú hoặc dùng 
phương pháp “dẫn dắt điểm sáng”. 

Cái gọi là dẫn dắt điểm sáng, chính là dựa 
trên cơ sở khẳng định những ưu điểm, sở trường, 
ưu thế, điểm tốt của trẻ, phát huy hết những ưu 
điểm, sở trường, ưu thế nổi bật đó, khẳng định 
những điểm đặc sắc đó, thông qua việc tạo ra 
hứng thú học tập cho trẻ, làm cho trẻ thấy được 
năng lực tiểm ẩn của mình, từ đó có lòng tin là 
mình sẽ học tốt, có những hành vi học tập tích 
cực. Vận dụng phương pháp này cần chú ý những 
điểm sau: 

* Cần khẳng định những mặt tích cực của trẻ, 
không nên chỉ chú ý đến những vấn đề của trẻ. 

* Hướng dẫn các em từng bước hiểu được giá 
trị của việc học, đặc biệt là tác dụng của việc học 
đối với cuộc sống hiện thực. 

* Giúp các em cảm nhận được sự tín nhiệm và 
quan tâm của những người xung quanh nhất là 
thầy giáo, cha mẹ, bạn học, cảm nhận được niềm 


hạnh phúc, ấm áp có trong cuộc sống. 


120 


https://tieulun.hopto.org 


* Tạo ra sự hứng thú, yêu cầu trẻ tiến bộ từng 
bước, không nên luyện tập quá gấp, tránh đem 
những điểm yếu kém của trẻ ra so sánh với bạn bè 


của chúng. 


Chán học không phải là tai họa, điều 
quan trọng là chu mẹ phải giúp trẻ tìm hiểu 
rõ nguyên nhân. Nhằm trúng bệnh mà kê 
đơn thuốc, bệnh mới có thể được chữa khỏi. 


GIÚP TRẺ VƯỢT QUA NHỮNG LO LẮNG 
THI CỬ 


Đầu tiên chúng ta hãy đọc qua nội dung hai 
bức thư đưới đây: 

“Cháu đang học tại một trường Trung học cơ 
sở. Tuy điều kiện học tập thiếu thốn, tỷ lệ lên lớp 
không cao, nhưng mỗi năm có khoảng một phần 
tư số học sinh của trường thi đỗ vào các trường 
Trung học phổ thông trọng điểm hoặc các trường 
Trung học chuyên nghiệp, Trung học kỹ thuật. 

Thành tích học tập năm thứ nhất, năm thứ 
hai của cháu đều đứng thứ ba trong lớp. Thầy 
giáo và các bạn đều cho rằng, chắc chắn cháu sẽ 
thành công trong kỳ thi lên cấp vào năm thứ ba. 
Nhưng trong kỳ thi này, thành tích các môn ngữ 
văn, toán học và tiếng Anh của cháu đều giảm đi 


rất nhiều, do vậy cháu chỉ xếp thứ 1ỗ trong lớp. 


121 


https://tieulun.hopto.org 


Trong lần thi thử gần đây, thành tích vẫn không 
như mong muốn. Cháu lo lắng rằng nếu kết quả 
cứ tiếp tục như thế này, cháu sẽ chẳng còn hy 
vọng vào Trung học phổ thông nữa. 

Cha mẹ cháu đều là nông dân thuần túy, hoàn 
cảnh gia đình có nhiều khó khăn, cha mẹ cho cháu 
đi học quả thật đã không dễ dàng gì. Cha mẹ luôn 
yên tâm về thành tích học tập của cháu, hơn nữa ở 
cái làng quê hẻo lánh này thì có một cô con gái 
được học hành như cháu đã rất đáng tự hào. 

Nhưng, cháu bây giờ... 

Nghĩ đến đây, cháu không thể bình tĩnh 
được, thường ăn không ngon ngủ không yên. Bây 
giờ đã sắp hết cấp rồi, càng ngày càng lo lắng và 
sốt ruột...”. 

Một bức thư khác do một em học sinh Tiểu học 
lớp năm gửi tới. Theo lý mà nói, những lo lắng về 
thi cử của học sinh Tiểu học đáng ra rất ít, nhưng 
tâm trạng của em học sinh này lại rất trầm trọng: 

“Cuối cùng cũng có kết quả thi, quả nhiên 
không ngoài dự đoán cháu lại thi hỏng rồi, toán 
được 9 điểm, ngữ văn chỉ được 8 điểm. Tuy cha mẹ 
không trách gì nhưng bản thân cháu cảm thấy rất 
thất vọng. 

Cháu vốn không phải là học sinh kém. Bình 
thường các bài tập của cháu đều được 10 hoặc 9 
điểm. Thỉnh thoảng bạn bè gặp bài khó cũng đều 


122 


https://tieulun.hopto.org 


nhờ cháu giải hộ. Nhưng gần đây mỗi lần đến kỳ 
thi thì tỉnh thần cháu lại không ổn, rõ ràng mình 
biết nhưng vẫn trả lời sal, vấn đề rất quen thuộc 
cũng không nghĩ ra được. Cháu luôn tự nhắc nhở 
mình rằng: Phải cẩn thận, cẩn thận, thật cẩn 
thận! Nhưng vẫn xảy ra những lỗi như đọc nhầm 
đề, chép sai để. Thi môn toán lần này, cháu đã 
nhầm dấu chia (:) thành dấu cộng (+). 

Cháu thật sự rất buồn...”. 

Hai bức thư này có thể thấy rằng mức độ lo 
lắng đối với việc thi cử của hai em bé này rất 
nghiêm trọng. 

Kỳ thực, bản thân sự lo lắng không phải hoàn 
toàn là xấu. Các nhà tâm lý học qua nhiều cuộc 
nghiên cứu đã chứng minh rằng, trong tình trạng 
lo lắng thích hợp, hiệu quả của công việc, học tập có 
xu hướng tăng lên tùy theo mức độ tăng của sự lo 
lắng. Có nghĩa là, bản thân sự lo lắng có tác dụng 
thúc đẩy, nó có thể thúc đẩy con người tích cực 
chuẩn bị, học tập và làm việc. Ngoài ra, sự lo lắng 
thích hợp còn có tác dụng kích hoạt, nó có thể kích 
hoạt hệ thống các cơ quan chức năng và vật chất 
trong cơ thể, kích thích những khả năng tiểm ẩn 
của con người, làm cho công việc cũng như học tập 
có hiệu quả cao hơn. Do đó, lo lắng thích hợp trước 
kỳ thi không những không xấu, mà đối với một số 


học sinh, có lúc còn phải áp dụng một số biện pháp 


123 


https://tieulun.hopto.org 


thích hợp để lên dây cót tâm lý giúp trẻ tập trung 
hơn, tích cực luyện tập chuẩn bị cho kỳ thi. 

Cũng như nhiều trường hợp khác, khi lo lắng 
quá mức lại dẫn đến tác dụng ngược lại. Khi nỗi lo 
về việc thi cử vượt quá khả năng chịu đựng tâm lý 
thì mức độ lo lắng càng tăng, kết quả thi càng có 
xu hướng giảm xuống. 

Về sự lo lắng thi cử có thể chia làm ba loại: 

(1) Lo lắng trước kỳ thi. 

Tình trạng tâm lý sốt ruột, không yên tâm, 
không làm chủ được mình, căng thẳng quá độ do 
đó mà ảnh hưởng đến việc luyện tập và thi cử. 

(2) Lo lắng trong lúc thi. 

Bình thường trẻ học hành rất tốt, nhưng khi vào 
phòng thi là trở nên hoang mang, hoảng loạn, không 
làm được cả những đề đáng ra có thể làm được. 
Bình thường rất ít khi mắc lỗi nhưng hiện tượng 
lúc thi tính nhầm, đọc nhầm đề... đều xuất hiện. 

(3) Lo lắng sau khi thi. 

Do làm bài không như mong muốn nên tâm 
thần trở lên bất an, suy sụp, suốt ngày trong tình 
trạng buồn chán, đau khổ chẳng buồn nói năng gì. 

Khi trẻ có triệu chứng căng thẳng lo lắng quá 
độ, cha mẹ nên áp dụng nhiều biện pháp khác 
nhau để hóa giải tâm lý căng thẳng, lo lắng của 
con cái. Sau đây là một số biện pháp các bậc cha 


mẹ nên áp dụng: 


124 


https://tieulun.hopto.org 


(a) Phương pháp âm nhạc. 

Hãy cho đứa trẻ đang quá lo lắng thường xuyên 
nghe những bản nhạc êm ái, nhẹ nhàng, dễ chịu. 

(b) Phương pháp giải trí. 

Hãy đưa trẻ đi xem hài kịch, cùng trẻ xem 
những tiểu phẩm, những bức tranh vui, cùng 
tham gia chơi trò chơi và các loại hoạt động khác 
với trẻ. 

(c) Phương pháp tự “thưởng thức”. 

Hãy để đứa trẻ đang trong tâm trạng quá lo 
lắng ngồi trước gương, tự ngắm xem khi mình lo 
lắng thì trông như thế nào, tự đối mặt với mình 
trong gương, thổ lộ ra nỗi lo lắng trong lòng mình. 

(d) Phương pháp dự tính trường hợp xấu. 

Tình trạng lo lắng quá mức thường do quá đề 
cao kết quả. Những đứa trẻ này thường cho rằng 
kết quả thi là vô cùng quan trọng, thiếu một chút 
thôi trời cũng có thể sập xuống. Cha mẹ nên định 
hướng cách nhìn nhận cho con cái rằng: Tuy lần 
thi này rất quan trọng nhưng nó không phải là tất 
cả; lần này thi không tốt thì còn có lần sau. 

(e) Phương pháp điều chỉnh hoạt động. 

Hãy yêu cầu đứa trẻ sắp xếp gọn gàng các đồ 
dùng sinh hoạt và tài liệu học tập hàng ngày. Trong 
cuộc sống nếu thường xuyên nhắc nhở trẻ những 
việc như “sắp xếp ngăn kéo”, “thu dọn phòng” cũng 


có thể làm giảm nhẹ tâm trạng lo lắng của chúng. 


125 


https://tieulun.hopto.org 


Trước sức ép, con người đều có thể trở nên 
lo lắng, căng thẳng. Để giúp trẻ có tâm trạng 
bình thường, ổn định bhi đi thì, quan trọng 
nhất là phải giảm nhẹ áp lực cho trẻ. 


CẨN THẬN KẺO TRẺ TỪ “NGƯỠNG MỘ”? 
TRỎ THÀNH GANH ĐUA 


Một cuộc điều tra với câu hỏi “Bạn ngưỡng mộ 
gì nhất?” đã chỉ ra cho các bậc cha mẹ một thế giới 
tâm lý muôn màu muôn vẻ của trẻ trong thời đại 
hiện nay. 

“Cháu ngưỡng mộ phong cách của các ca sĩ, 
diễn viên điện ảnh nổi tiếng. 

Cháu thích nhịp điệu DIsco. 

Cháu thích sự nho nhã của điệu Vanz. 

Cháu thích không tốn tiền mà vẫn vào được 
các trường trọng điểm...”. 

Còn rất ít tuổi mà có nhiều cái “thích” đến 
như vậy? Các bậc cha mẹ không thể không cảm 
thấy bất ngờ vì sự phong phú trong tâm hồn trẻ 
hiện nay. 

Nhưng, các bậc cha mẹ cũng không thể không 
lắng nghe một cách cẩn thận những âm điệu 
không thiện chí trong đó: 

“Tiệc sinh nhật một bạn trong lớp cháu đã tiêu 
tới 800 nghìn đồng”. 

“Bạn ấy được vào trường quốc tế, trường ấy 
thật tuyệt!”. 


126 


https://tieulun.hopto.org 


Con người trong cuộc sống thường tiến hành 
so sánh đủ thứ: 

“Tôi là người tàn tật, kém bọn họ một cái chân 
khỏe mạnh”. 

“Thành tích học tập của cháu tốt hơn bạn ấy, 
nhưng bạn ấy dũng cảm hơn cháu; gia đình tôi rất 
nghèo, gia đình nó giàu có đến mức gần xa a1 cũng 
biết, tiền tiêu như nước”. 

Quê tôi phát triển rất nhanh, thực lực kinh tế 
vượt xa so với quê họ; bây giờ đất nước chúng tôi 
lạc hậu hơn các nước Âu, Mỹ, nhưng chẳng bao 
lâu nữa, nhất định chúng tôi sẽ đuổi kịp họ. 

Những so sánh kiểu này thường xuyên ảnh 
hưởng đến tâm lý, chi phối hành vi của con người, 
làm cho con người phấn khích hoặc oán trách; 
hoặc tự hào hoặc tự ti; hoặc cố gắng phấn đấu 
hoặc nhụt chí chẳng buồn cố gắng. 

Khi trẻ so sánh, nếu phát hiện có người giỏi 
hơn mình, giỏi hơn những người khác rất nhiều ở 
lĩnh vực nào đó thì thường có cảm giác thích thú, 
ngưỡng mộ, hy vọng. Những sở thích lành mạnh 
có thể là những động cơ kích thích mang tính tích 
cực, dẫn đến hành vi nỗ lực, cố gắng để đạt tới 
điều mong muốn. 

Ngược lại, những sở thích biến dạng có thể tạo 
ra những động cơ không lành mạnh, dẫn đến 
những hành vi rất bất lợi cho sự phát triển, 
trưởng thành của trẻ. 


127 


https://tieulun.hopto.org 


Thiếu niên A, vì thích cách mọi người hút 
thuốc lá nên đã tập tành hút thuốc, cuối cùng cậu 
đã đi vào con đường trộm cắp. 

Thiếu niên B, thiếu niên C vì thích cảnh luyện 
võ công nơi hang cùng ngõ hẻm nên đã kết bạn bỏ 
nhà ra đi, tới nơi rừng núi hoang vu, rất dễ lạc vào 
hang hùm miệng sói. 

Đối với thái độ thích thú của trẻ, việc đầu tiên 
phải phân tích xem đó có phải là sở thích lành 
mạnh, có lợi hay không. 

Để phân tích thái độ thích thú của trẻ có lợi 
hay không, một là phải xem đối tượng trẻ thích có 
phù hợp với nhu cầu xã hội không, hai là phải xem 
hình thức thể hiện sự thích thú có lợi đối với sức 
khỏe tâm sinh lý của trẻ không. 

Tâm lý thích thú của trẻ thường bị ảnh 
hưởng rất lớn bởi sự giới thiệu tuyên truyền. Sự 
truyền bá liên tục âm nhạc Hồng Kông, Hàn Quốc 
rất dễ khiến cho trẻ nảy sinh cảm giác thích thú 
với dòng nhạc này. Không ngừng truyền bá, giới 
thiệu về sự nghiệp, thành tích của các nhà khoa 
học lại khiến trẻ thích làm khoa học. Do đó, một 
mặt các phương tiện truyền thông đại chúng nên 
tiến hành giới thiệu, chỉ dẫn những thông tin 
lành mạnh, tích cực đối với tâm lý thưởng thức 
của thiếu niên, nhi đồng. Mặt khác, các bậc cha 


mẹ cũng nên nghĩ cách điều chỉnh sự ảnh hưởng 


128 


https://tieulun.hopto.org 


của những thứ được giới thiệu, tuyên truyền, 
sàng lọc nội dung để hạn chế những ảnh hưởng 
không tốt của các thông tin đối với định hướng sở 
thích của trẻ. 

Về cách cư xử trước những ảnh hưởng không 
tốt của những thông tin được tuyên truyền, các 
bậc cha mẹ thường không biết nên làm thế nào, vì 
vậy hay sử dụng biện pháp đơn giản nhất là 
nghiêm cấm một cách thô bạo. Đây không phải là 
một cách hiệu quả. 

Biện pháp tích cực là tham gia vào quá trình 
thưởng thức cùng con cái vào những lúc thích hợp, 
trong quá trình thưởng thức với trẻ, tiến hành 
định hướng, chỉ dẫn cho trẻ. Ví dụ: Khi con thích 
xem những cảnh võ thuật trên tỉ vi, cha mẹ có thể 
cùng con xem vài bộ phim kiếm hiệp, trong khi 
ngồi xem cùng con bạn sẽ cảm thấy khoảng cách 
tâm lý giữa bạn và trẻ bỗng nhiên gần gũi hơn. 
Trên cơ sở tình cảm này, sự chỉ dẫn, định hướng, 
dạy bảo của bạn càng dễ được trẻ chấp nhận. Lúc 
này, có thể dùng phương pháp nói chêm vào, bàn 
bạc, nhớ lại,... nhằm nhấn mạnh những mặt tích 
cực của phim chưởng. 

Bạn cũng có thể sử dụng những khoảng thời 
gian rảnh rỗi, nghỉ ngơi sau khi xem phim như lúc 
ăn cơm, đi dạo, cùng chơi trò chơi, cùng dọn dẹp 


nhà cửa với trẻ, cùng trẻ nhớ lại những đoạn phim 


129 


https://tieulun.hopto.org 


có ý nghĩa tích cực. Làm như vậy có thể giúp trẻ 
nhớ kỹ hơn những yếu tố tích cực, đồng thời hạn 
chế những yếu tố tiêu cực. 

Một phương pháp có hiệu quả khác nhằm dẫn 
dắt tâm lý thưởng thức của trẻ là tiến cử, giới 
thiệu và tuyên truyền những nội dung thưởng 
thức mang tính tích cực, những nhân vật có phong 
cách cao thượng. Ví dụ, trẻ rất thích âm nhạc 
phương Tây, điều này không sai, nhưng không 
nên để trẻ coi thường, hạ thấp âm nhạc dân tộc. 
Do đó, cha mẹ có thể mua về một số sách, báo giới 
thiệu về âm nhạc dân tộc, thường xuyên mở vài 
bài hát nhạc dân tộc, thỉnh thoảng đưa trẻ đi xem 
buổi hòa nhạc dân tộc. 

Nên thông qua phương thức này để mở rộng 
tầm nhìn cho trẻ, làm phong phú nội tâm âm nhạc 
của trẻ. Nhờ đó những “thích thú” biến dạng sẽ 
dần dần tự nhiên giảm xuống. 

Thích thú là một loại tình cảm. Việc bồi dưỡng 
tâm lý biết thưởng thức những sở thích lành 
mạnh cho trẻ, hay việc thay đổi những sở thích 
không lành mạnh đều phải được coi trọng như 
nhau, dựa vào tình cảm để hành động nhằm phát 
huy đầy đủ các yếu tố có thể như rung động, lôi 
cuốn, ám thị, hun đúc, tôi luyện để cố gắng đạt 


hiệu quả cao nhất. 


1350 


https://tieulun.hopto.org 


Cuộc sống muôn màu muôn uẻ khiến cho 
trẻ luôn có hàng ngàn những ý thích bhúác 
nhau. Lúc này, uiệc giáo dục trong gia đình 
quan trọng nhất là phỏi lựa chọn chính xác 
những sở thích của trẻ để giáo dục trẻ một 
cách hoàn thiện mũng tính tích cực. 


CẦN THAY ĐỔI TÂM LÝ ĐA NGHI CỦA TRẺ 


Dương từng nói: “Mỗi lần tôi làm hỏng việc, 
cho dù người khác không biết thì tôi vẫn hoài nghi 
người ấy đã biết rồi và hình như họ đang nhìn tôi. 
Khi đang đi trên đường, hễ nhìn thấy người khác 
vẫy tôi, tôi liền nghĩ ngay rằng phải chăng họ 
đánh giá gì đó về tôi, giống như là rất hận tôi vậy, 
thậm chí đi đến đâu tôi cũng thấy có ánh mắt 
nhìn tôi. Có lúc tôi ngờ rằng tất cả các bạn học 
trong lớp đều hận tôi, thậm chí thầy cô và học 
sinh toàn trường đều rất hận tôi, giống như trên 
thế gian này tôi không hề có người thân vậy. Có 
lúc chỉ hơi mệt một chút, cơ thể không thấy dễ 
chịu, tôi cũng nghi ngờ rằng phải chăng mình đã 
mắc phải trọng bệnh, thậm chí là mấy bệnh liền”. 
Theo ý kiến của bác sĩ tâm lý học thì Dương đã 
mắc chứng bệnh đa nghi. 

Nghi ngờ là hiện tượng có thể xảy ra với bất 
kỳ người bình thường nào, đây không phải là 
chuyện bất bình thường, cũng không thể nói là 


131 


https://tieulun.hopto.org 


không tốt. Có những nghi ngờ có thể làm cho ta 
cẩn thận hơn, tính toán trước sau để tránh xảy ra 
những sai lầm. Nếu một người chẳng bao giờ có 
chút hoài nghị, lo lắng nào thì đến khi giải quyết 
công việc sẽ làm bừa bãi, thiếu sự cảnh giác, 
phòng bị đối với bất kỳ người nào hay việc gì, dẫn 
đến tình trạng làm việc khinh xuất, bị mắc lừa, 
hay phải chịu thiệt thòi mà vẫn không biết. 
Nhưng bất kỳ chuyện gì đều có mức độ, nếu vượt 
quá mức độ này tức là không bình thường. Nếu có 
một số triệu chứng tâm thần khác thì có lẽ đã trở 
thành chứng bệnh đa nghỉ rồi. 

Bình thường sự nghi ngờ và chứng bệnh tâm 
lý ngờ vực là hai loại có tính chất khác nhau. 
Trong đó, chủ yếu khác nhau ở bốn điểm sau: 
Một là, tiền đề và nội dung của sự nghi ngờ có 
phần hợp lý, người bình thường có thể chấp 
nhận được hay không; bhưz lờ, cách suy luận có 
hợp lý không; öø iờ, một khi thấy nội dung nghi 
ngờ là sai thì tiếp tục nghi ngờ hay có thể sửa 
chữa sai lầm; bốn lờ, khi thực tế đã chứng minh 
rằng, đối tượng và nội dung của sự nghỉ ngờ là 
sai nhưng vẫn không tin, hơn nữa lại càng nghĩ 
ngờ hơn. 

Có thể thấy ba trường hợp đầu là những người 
đa nghi bình thường hoặc người có tính đa nghĩ, 
nhưng ở trường hợp thứ tư thì chính là triệu 


132 


https://tieulun.hopto.org 


chứng đặc biệt của những người mắc bệnh tinh 
thần: Đa nghĩ. 

Tại sao ở trẻ em lại xuất hiện trạng thái đa 
nghi không bình thường? Các bậc cha mẹ nên giúp 
đỡ con như thế nào để khắc phục tình trạng, tâm 
lý này? 

Nhìn từ góc độ tâm lý, khi sự nghi ngờ xuất 
hiện, chủ yếu do hiện tượng ám thị dẫn đến. Ám 
thị là chỉ phương pháp gián tiếp, kín đáo tạo ra 
ảnh hưởng đối với tâm lý của một con người. Biểu 
hiện của sự ảnh hưởng này là làm cho con người 
chỉ căn cứ vào một phương thức hoạt động nhất 
định, hoặc chỉ tiếp thu những ý kiến nhất định. Nó 
không xâm nhập vào ý thức con người qua “cửa 
chính” mà đi vào bằng “cửa sau”, do đó không chịu 
sự phê phán, sàng lọc, tẩy chay bởi ý thức chủ quan 
của con người, trực tiếp gây tác dụng đối với tinh 
thần và ý chí của người bị ám thị. 

Câu chuyện “Tăng giết người” là ví dụ điển 
hình về biểu hiện ám thị. 

Tăng là một môn sinh khiến Khổng Tử rất uừa 
lòng, là điển hình của phẩm chất đạo đức cao 
thượng thời bấy giờ. Nhưng một hôm, ở bhu uực 
anh ta ở, có một người giống hệt như Tðng uê hình 
thể, người đó phạm tội giết người, ngay lập tức có 
người chạy đến báo uới mẹ Tăng rằng: “Con trai 


bà giết người rồi. Mẹ Tăng cơ bản không tin liền 


153 


https://tieulun.hopto.org 


tiếp tục dệt uỏi. Một lát sơu, lại có một người đến 
nói “Tăng giết người rô”. Bà Tăng uẫn rất bình 
tĩnh, tiếp tục tập trung dệt udi. Nhưng bhi có 
người thứ ba đến nói uới bà: “Chắc chắn Tăng đã 
giết người rồi”. Lúc này bà buông thoi dệt uẻi, uội 
chợy đến. Đây chính là hình thức của ngôn ngữ 
ám thị, làm cho bà mẹ tiếp nhận ám thị là “Tăng 
đã giết người” dẫn đến hành động chạy ởi. 

Ám thị có loại do một người tạo ra cho một 
người khác, gọi là ám thị người khác, giống như 
loại “Tăng giết người”. Có loại do quan niệm của 
một người tự ám thị bản thân mình, trường hợp 
này gọi là tự ám thị. Theo báo chí: Một thời gian 
Đài truyền hình Nhật Bản liên tục phát chương 
trình kịch, một cô gái bằng tuổi Hạnh Tử - một 
nhân vật trong vở kịch đã bị lôi cuốn vào các tình 
tiết trong vở kịch và đồng cảm sâu sắc với Hạnh 
Tử. Khi xem đến đoạn Hạnh Tử bị bệnh, cô gái 
này liền nghi ngờ rằng mình cũng mắc bệnh giống 
Hạnh Tử. Theo sự phát triển của các tình tiết 
trong vở kịch, bệnh của Hạnh Tử ngày càng nặng 
hơn, do đó bệnh của cô gái này cũng ngày càng 
nguy hiểm. Cuối cùng nhân vật Hạnh Tử bị chết, 
cô gái này cũng cảm thấy đã đến lúc số mệnh của 
mình đã hết và cô đã tự tử trong buổi tối mà nhân 
vật Hạnh Tử qua đời. Đây chính là kết quả của 
hiện tượng tự kỷ ám thị. 


134 


https://tieulun.hopto.org 


Căn cứ vào hiệu quả tốt hay xấu của ám thị có 
thể phân ra hai loại ám thị nữa là ám thị tích cực 
và ám thị tiêu cực. 

Ám thị tích cực có thể tăng cường, cải thiện 
tâm lý, hành vi của con người và các chức năng 
sinh lý của cơ thể, làm cho tỉnh thần con người 
phấn chấn, sung sức. Đối với bệnh tật, ám thị tích 
cực có thể có tác dụng rất tốt cho tỉnh thần và cơ 
thể người bệnh. 

Ám thị tiêu cực có thể làm cho tâm tình người 
ta ủ rũ, khô héo, luôn hoài nghi ngờ vực. Rõ ràng 
một người bạn rất chân thành nhưng lại bị nghi 
ngờ là một kẻ lừa bịp hay một kẻ thù không đội 
trời chung. Những kẻ bịa đặt mê hoặc lòng người 
đều lợi dụng hiện tượng ám thị tiêu cực để tạo ra 
thủ đoạn xấu xa, lừa đảo mọi người. Đồng thời ám 
thị tiêu cực cũng có thể làm cho tình trạng bệnh 
của bệnh nhân ngày càng nặng hơn. 

Do đó có thể thấy dù là ám thị do người khác 
tạo ra hay tự kỷ ám thị; dù là ám thị tích cực hay 
tiêu cực đều có thể qua đại não, làm cho tinh thần 
của con người bị ảnh hưởng rất lớn: Hoặc làm cho 
người ta một phen hú vía, hoặc làm cho người ta lo 
lắng như lửa đốt, hoặc làm cho người ta vô cùng 
vui sướng, hoặc có thể làm cho người ta đau đón 


tuyệt vọng. 


135 


https://tieulun.hopto.org 


Đau khi làm rõ nguyên nhân tại sao đứa trẻ lại 
trở nên đa nghi, bạn có thể áp dụng một số biện 
pháp hiệu quả để khắc phục tâm lý đa nghỉ của trẻ: 

(1) Nhận thức sự nguy hại để tăng cường tu 
dưỡng cho trẻ. 

Phải nhận thức được hậu quả không tốt và sự 
nguy hại của sự nghi hoặc vô cớ. Tâm lý nghi ngờ 
giống như con đơi, nó luôn bay đi trong đêm tối. 
Trạng thái tâm lý này vừa mê hoặc con người, vừa 
làm loạn lý trí của con người. Nó có thể làm cho 
người ta trở nên hoang mang, hỗn loạn, do đó mà 
phá hỏng cả sự nghiệp của con người. Nhận thức 
được sự nguy hại của bệnh đa nghi, phải không 
ngừng khắc phục tình trạng này, phải dùng lý trí 
cao độ, tấm lòng rộng mở và thái độ thiện chí để 
cư xử với trẻ. 

(2) Tự ám thị, căm ghét sự đa nghị. 

Khi nghi ngờ người khác nói dối, coi thường 
mình, nói xấu sau lưng mình, trong tâm lý có thể 
liên tục đấu tranh lại bằng những ý nghĩ tích cực 
như “Mình và cậu ấy là bạn tốt”, “Cậu ấy không 
thể coi thường mình”, “Cậu ấy không thể nói xấu 
mình”, “Cậu ấy không thể nói dối mình”, “Mình 
không nên nghi ngờ cậu ấy”, “Nghi ngờ người khác 
là không tốt”, “Mình ghét sự đa nghỉ...”. Qua nhiều 
lần nghĩ theo chiều hướng tích cực như vậy có thể 
khắc phục được bệnh đa nghi. Các nhà tâm lý học 


136 


https://tieulun.hopto.org 


chứng minh: Nếu tâm lý căm ghét sự nghi ngờ thì 
trong quan niệm và hành động cũng theo sự biến 
đổi của tâm lý mà từ bỏ tính đa nghi, ngờ vực. 

(3) Chân thành, thẳng thắn, trao đổi ý kiến. 

Đau khi nảy sinh sự nghi ngờ, nên bình tĩnh, 
thẳng thắn, chân thành nói ra sự nghi ngờ của 
mình. Khi nói thì ôn hòa, thiện chí. Chỉ cần thành 
thật, thẳng thắn với nhau thì tin chắc sự nghi ngờ 
sẽ giải quyết được. 

(4) Dùng các vị thuốc điều trị để giảm nhẹ 
tâm bệnh. 

Trong lúc nghi ngờ làm cho tâm thần bất 
định, con người khó ngủ, chán ăn, có thể theo sự 
chỉ dẫn của bác sĩ dùng một số loại thuốc an thần. 
Không tin vào chuyện bất chính, không sinh lòng 
bất chính thì ý nghĩ ma quái của sự đa nghi sẽ tự 
nhiên bị loại bỏ. 


Đối uới trẻ khi mắc bệnh tâm lý, cha mẹ 
phải là người nhận ra trước nhất, uà cần 
nhanh chóng có những biện pháp bhác phục. 
Bất kỳ phương thuốc gì cũng bhông thể bằng 
tình yêu thương của ch“ mẹ. 


DẠY TRẺ DÙNG TỰ TIN ĐỂ CHIẾN THẮNG 
TỰ TI 


Ngoại hình của Luận không có gì là đẹp, vì 


vậy cô bé thường cảm thấy rất tự ti, cho rằng sẽ 


157 


https://tieulun.hopto.org 


chẳng có ai thích mình. Thành tích học tập của 
Luận cũng không có gì đặc biệt, khiến cô bé tự ti, 
cho rằng thầy giáo ghét mình. Cô tự ti vì kết quả 
môn thể dục; tự ti vì những bộ quần áo mình mặc 
mỗi hôm thấy không được đẹp,... Tóm lại, Luận có 
thể tự ti vì tất cả mọi thứ miễn là có lý do để tự ti. 
Vì vậy cô bé không thích nói chuyện, không thích 
cười đùa, luôn lẩn tránh sự quan tâm của cha mẹ, 
thường đóng cửa lặng lẽ ở trong phòng một mình, 
làm cho cha mẹ cô bé vô cùng lo lắng. 

Tự ti là một thiếu hụt về mặt tính cách, xét về 
mặt tâm lý học thì tự t1 là một loại tự ám thị tiêu 
cực, biểu thị ở sự đánh giá thấp, coi thường năng 
lực và phẩm chất của bản thân. Người có cảm giác 
tự ti thường nhút nhát, sợ sệt, đơn độc, lặng lẽ, 
không thích giao tiếp, không có bạn tri kỷ, năng 
lực hoạt động kém, chí tiến thủ yếu, quá lo lắng, 
không nhiệt tình với người khác, thường tránh các 
hoạt động tập thể và thiếu sự tự tin. 

Nếu một người có tính tự ti lớn sẽ khó đạt 
được bất kỳ thành tích gì. Con người khi còn nhỏ 
là lúc rất quan trọng để học tập và nắm vững tri 
thức, lúc này nếu xuất hiện cảm giác tự ti thì rất 
bất lợi đối với sự trưởng thành của trẻ. Do đó các 
bậc cha mẹ phải bồi dưỡng sự tự tin cho con từ khi 


` ^ ^ .z * 
còn nhỏ để hạn chế cảm giác tự ti. 


138 


https://tieulun.hopto.org 


Sự xuất hiện cảm giác tự ti ở trẻ có mấy nguyên 
nhân sau: 

Do mục tiêu đặt ra quá cao, ví dụ điểm thi không 
như ý; do so sánh và có những điểm kém hơn người 
khác, bao gồm những khiếm khuyết về sinh lý, tâm 
lý,... dẫn đến tình trạng tự ám thị tiêu cực. 

Để khắc phục cảm giác tự ti, các bậc cha mẹ 
cần dựa vào các nguyên nhân khác nhau như đã 
nói ở trên “tìm thuốc đúng bệnh” để giải quyết vấn 
đề này. 

Muốn trẻ khắc phục được tình trạng tự ti, 
đầu tiên cha mẹ phải tự tin, nếu không thì khó có 
thể thành công được. Cha mẹ luôn thường xuyên 
dạy dỗ con cái, hãy cho trẻ biết rằng bất cứ ai 
cũng có ưu điểm và khuyết điểm, bất kể về thân 
thể, ngoại hình hay các mặt khác. Cha mẹ cần 
dạy dỗ trẻ có đủ bản lĩnh để đối mặt với những 
khuyết điểm của mình. 

Nghị sĩ Thomas, vì lý do ngoại hình, lúc nhỏ 
luôn có cảm giác tự t1, mẹ của ông đã nói như thế 
này: “Con trai, cơ thể con không được tốt lắm, con 
có thể dùng trí tuệ của mình để sinh sống, dùng 
khả năng diễn thuyết giỏi, dùng lực lượng cổ 
động tuyên truyền của mình...”. Nhờ sự chỉ bảo 
của mẹ, Thomas đã tránh được điểm yếu về cơ 
thể mình, khắc phục sự tự ti, cuối cùng đã đạt tới 
thành công. 


159 


https://tieulun.hopto.org 


Cha mẹ có thể giảng giải cho con nhiều điều, 
rằng đa số mọi người đều có điểm yếu, do đó dễ có 
cảm giác tự ti. Nên vấn đề mấu chốt là hãy dùng 
sự tự tin để khắc phục cảm giác tự ti. 

Nhà văn Nga Lev Tolstoy (Lép TônxtôI) đã 
từng vì tướng mạo bản thân mà trở nên tự ti. 
Nghe nói, từ khi còn nhỏ, ông đã rất nhạy cảm 
với dung mạo xấu xí của mình. Ông cảm thấy rất 
khổ tâm, ông nghĩ người xấu như mình thì có lẽ 
cả đời không thể đạt tới thành công. Mắt ông 
không những nhỏ mà còn hõm hẳn vào trong, 
trán dô ra, mũi to như củ cải, tai to đến mức làm 
người khác kinh ngạc, trông mặt ông giống như 
mặt một con tỉnh tỉnh. Khi ông còn đi học, thầy 
giáo thường đánh giá thấp ông, nói rằng ông 
không đạt ở bất kỳ phương diện nào. Nhưng ông 
không tự ti, dám đối mặt với khiếm khuyết của 
mình, không làm diễn viên, không bị những đánh 
giá không tốt làm ảnh hưởng. Cuối cùng, ông đã 
viết ra được tác phẩm văn học nổi tiếng “Chiến 
tranh và hòa bình”, trở thành bậc thầy trong 
làng văn học thế giới. 

Aristotle, Daruin, Napoleon đều có tật nói lắp. 
Alexander, Mozart, Beethoven, Byron... đều do 
lưng gù, nói lắp, thấp bé, tai điếc,... mà có cảm giác 
tự ti, nhưng họ không vì thế mà thất vọng, chán 
chường, không làm mất đi dũng khí của cuộc sống. 


140 


https://tieulun.hopto.org 


Họ đã kiên định, tin tưởng vào nghiệp lớn của 
mình và kết quả họ đã thành công. Nếu họ không 
khắc phục được sự tự ti của mình thì làm sao có 
thể đạt được thành công như vậy. 

Edison khi đi học bị coi là đứa trẻ lười học; 
thành tích học tập kém, biệt danh của Edison là 
Thằng Ngốc. Thành tích của Napoleon từng có 
lúc xếp thứ 42; Churchill đã hai lần thi trượt. 
Nhưng họ cũng không vì thế mà tự ti, ngược lại, 
đều đã giành được thành công, trở thành những 
người nổi tiếng. 

Cha mẹ có thể dựa vào thực tế giúp trẻ hiểu rõ 
tâm lý để khắc phục sự tự ti, tăng cường tính tự 
tin, từ đó giúp trẻ lớn lên một cách bình thường. 


Sự hổ thẹn dễ làm cho trẻ trở nên tự tỉ, sự 
động uiên khích lệ dễ làm cho trẻ tự tin. Do 
đó, sự khích lệ động uiên của cha mẹ là điều 
bhông thể thiếu được trong quá trình nuôi 


dạy con cái. 


DẠY TRẺ CÁCH LOẠI BỎ ÁP LỰC TÂM LÝ 


Hứa là một học sinh ưu tú cả về học lực lẫn 
đạo đức, nhưng cha mẹ vẫn rất không hài lòng về 
em. Mẹ em nói: “Tuy tổng kết trung bình các môn 
học cả năm học đều xếp thứ ba trở lên, nhưng nếu 


xét riêng từng môn, vẫn có môn xếp thứ 20, con 


141 


https://tieulun.hopto.org 


phải nỗ lực học nhiều hơn nữa sao cho tất cả các 
môn đều xếp thứ ba trở lên. Mẹ đã sớm đặt ra mục 
tiêu này cho con, không phải là con không biết, 
con bảo mẹ còn biết nói gì với con nữa”. Trong mắt 
của Hứa ngay lúc ấy đã đầy nước mắt. 

Người mẹ này đã gây áp lực cho con, rất có thể 
làm cho con lo lắng. Khi áp lực quá nặng, có thể 
biến thành sự khổ tâm, khiến cơ thể đang khỏe 
mạnh có thể xuất hiện các triệu chứng như ỉa 
chảy, nổi ngứa, xuất hiện một số bệnh về da, mơ 
thấy ác mộng,... Trong hành vi cũng xuất hiện 
những vấn đề như: nhút nhát, lặng lẽ không nói 
gì, thích khiêu khích, gây hấn, khác thường,... Có 
nghiên cứu còn chứng minh, trong quá trình phát 
triển, việc trẻ phải chịu áp lực căng thẳng và các 
chứng bệnh sau khi đứa trẻ đó trưởng thành mắc 
phải như cao huyết áp, các bệnh về tim mạch và 
các bệnh ung thư có mối quan hệ mật thiết. Vì 
vậy, cha mẹ cần thường xuyên giúp trẻ loại bỏ 
những áp lực, để trẻ sống một cách thoải mái, dễ 
chịu. Tuyệt đối không được gây áp lực quá nặng 
nề làm con cái lo lắng. 

Rất nhiều trẻ lựa chọn cách một mình tự đối 
mặt với áp lực, đem giấu kín nó đi. Nếu trước đây 
con bạn thường nói năng hoạt bát, bỗng nhiên trở 
nên thâm trầm, như thế chắc chắn trẻ đã gặp phải 


vấn đề gì đó. Bạn nên tìm cách giúp con, nên giao 


142 


https://tieulun.hopto.org 


lưu trao đổi với con nhiều hơn, để con nói ra 
nguyên nhân tạo ra áp lực khiến trẻ cảm thấy 
căng thẳng, khổ tâm. Điều này rất có lợi cho việc 
giúp con trút bỏ áp lực cũng như khiến bạn có thể 
giúp con loại bỏ áp lực. 

Các chuyên gia tâm lý cho rằng, đối với trẻ 
con, việc phải chịu áp lực quá lớn là một loại gánh 
nặng tỉnh thần nguy hiểm, rất dễ dẫn đến những 
trở ngại tâm lý của trẻ. Nhưng ngược lại, một số 
bậc cha mẹ lại cho rằng, nên có một chút áp lực, 
bởi vì “người không có áp lực sẽ bay lơ lửng, giếng 
không có áp lực thì không lên nước”. Càng là 
những đứa trẻ có thành tích không tốt, càng phải 
tạo áp lực cho trẻ. Thi cử, xếp thứ là để kích thích 
tỉnh thần tiến bộ của trẻ, áp lực học tập sẽ bắt 
buộc trẻ nỗ lực hướng tới mục tiêu cao và những 
hoài bão lớn lao. Nhưng thực tế diễn ra như thế 
nào? Các cuộc điều tra và thử nghiệm cho thấy, 
trong phạm vi nhất định tùy theo sự tốt xấu của 
thành tích học tập và tùy theo áp lực lớn hay nhỏ 
có thể trở thành gánh nặng cho trẻ. Đôi khi quá 
nhiều áp lực có thể khiến trẻ xuất hiện tâm lý 
phản kháng, chống đối. 

Vì vậy một trong những nguyên nhân dẫn đến 
hiện tượng này là sự hình thành mối quan hệ 
tương phản qua lại giữa thành tích học tập và áp 
lực. Nếu áp lực lớn thì thành tích kém, đồng thời 


143 


https://tieulun.hopto.org 


thành tích học tập kém sẽ dẫn đến áp lực tăng lên, 
kết quả là thành tích học tập lại càng kém hơn, do 
đó hình thành vòng tuần hoàn ác tính. Chính vì 
vậy, khi áp lực lớn đến một mức độ nhất định, một 
số em học sinh có thành tích học tập tương đối kém 
sẽ lựa chọn cách lẩn tránh, trẻ có thể ÿ vào việc 
xem tỉ vi, chơi trò chơi điện tử để trốn tránh việc 
học. Nhưng ngay cả với những em học sinh giỏi, 
nếu phải chịu áp lực lớn, ví như việc cha mẹ đưa ra 
yêu cầu quá cao, thiếu tính thực tế thì việc đó có 
thể gây trở ngại đến việc học tập, khiến thành tích 
học tập của trẻ ngày càng sa sút, đồng thời có thể 
hình thành vòng tuần hoàn ác tính kia. Một số nhà 
nghiên cứu giáo dục từng nói: “80% các trường hợp 
gặp khó khăn trong học tập có liên quan đến vấn 
đề áp lực. Chỉ có loại bỏ áp lực, bạn mới có thể giải 
quyết được những khó khăn đó”. 

Cha mẹ không nên đặt ra mục tiêu phấn đấu 
thiếu tính thực tế cho con, không nên đưa ra quá 
nhiều sự bó buộc đối với hành vi của con. Nếu 
không chú ý đến khả năng thực tế của bản thân 
con mà chỉ biết bắt con mặt này phải xếp thứ 
nhất, mặt kia phải ưu tú, thì chỉ có thể đem lại 
cho con áp lực càng lớn mà thôi. Còn có bậc cha 
mẹ bắt con chỉ học tập, còn cái này không được 
làm, cái kia cũng không được làm, điều này cũng 
có thể khiến cho con cảm thấy áp lực. Như vậy, 


144 


https://tieulun.hopto.org 


làm thế nào để giải quyết ổn thỏa áp lực cho con? 
Có mấy kinh nghiệm chủ yếu sau đây: 

(1U Hãy để cho trẻ có đủ thời gian nghỉ ngơi và 
vul chơi. 

Khi trẻ thiếu ngủ, hay nghỉ ngơi không tốt sẽ 
cảm thấy mệt mỏi mất sức cần có thời gian nghỉ 
ngơi, khi trẻ không có tinh thần học tập tốt, lại 
bắt trẻ học sẽ khiến trẻ càng cảm thấy căng thẳng 
và áp lực. Vui chơi là phương pháp tương đối tốt 
để hóa giải áp lực cho trẻ, cùng con chơi trò chơi, 
để trẻ đắm mình trong những sự việc vui vẻ, như 
thế áp lực của trẻ sẽ hết. 

(2) Hãy giúp trẻ chuẩn bị tư tưởng cho việc 
chịu đựng áp lực. 

Khi áp lực đến, nếu tư tưởng đã có sự chuẩn bị 
thì sẽ có điều kiện để hòa hoãn xung đột. Chuẩn bị 
tư tưởng để chịu áp lực càng tốt thì khả năng chịu 
áp lực càng lớn. Nói một cách khác, bản thân áp lực 
có thể coi như được giảm đi. Áp lực luôn có trong 
cuộc sống của chúng ta, con người sống không thể 
không có chút áp lực nào. Một chút áp lực hay sự 
khó khăn chẳng qua chỉ là một khúc nhạc nho nhỏ 
trong cuộc sống đan xen nhằng nhịt đầy biến động 
của chúng ta. Một chút việc nhỏ nhoi đâu cần nhắc 
tới? Có được tâm lý như thế có nghĩa là đủ dũng 
khí để đối mặt với áp lực, và như vậy áp lực tự 


nhiên sẽ trở thành một vấn đề đơn giản. 


145 


https://tieulun.hopto.org 


(3) Hãy để trẻ tự rèn luyện trong môi trường 
tự nhiên. 

Hãy để con bạn sống trong môi trường tự nhiên, 
cùng sống với môi trường tự nhiên, sẽ giúp trẻ có 
được sự tôi luyện trong môi trường đó. Khi ấy tất cả 
những căng thẳng, phiền não hay áp lực đối với 
trẻ sẽ theo gió bay đi hết. 

(4) Bồi dưỡng cho con ý chí kiên cường để chịu 
đựng áp lực. 

Thái độ của con người đối mặt với áp lực còn 
phụ thuộc vào ý chí của người đó mạnh hay yếu. 
Trên thế giới không có cuộc cách mạng nào thuận 
lợi, khó khăn trắc trở là việc không tránh khỏi, chỉ 
có người vượt qua trắc trở, không sợ thất bại mới là 
người giành được thắng lợi. Nếu con người có được 
nghị lực kiên cường như vậy sẽ có thể vượt qua 
trăm ngàn khó khăn, cho dù áp lực cao đến đâu 
vẫn có thể tiến lên phía trước. Ý chí là một loại sức 
mạnh tỉnh thần mà chỉ có thể dựa vào sức mạnh 
mới có thể chiến thắng được áp lực tinh thần. Thực 
tế, áp lực cũng có hai mặt, nó có thể đè người ta 
đến chết, cũng có thể làm cho người ta sống lại sau 
cái chết, vấn đề quan trọng là ý chí của bạn mạnh 
hay yếu. Đối mặt với áp lực tỉnh thần, tất cả đau 
khổ, thất vọng đều là những biểu hiện yếu đuối. 
Không nên trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác 
để giảm nhẹ áp lực cho bạn, không thể dựa vào 


146 


https://tieulun.hopto.org 


những thứ được ban ơn. Phải dựa vào ý chí của bản 
thân để chiến thắng áp lực tỉnh thần. 

Ngoài những phương pháp vừa nói ở trên, các 
bậc cha mẹ còn có thể dùng thái độ khích lệ tích 
cực, điều này cũng có thể giảm nhẹ áp lực học tập 
của con cái rất nhiều. Ngược lại, thái độ phủ định 
của cha mẹ đối với con cái thường làm tăng thêm 
áp lực học tập cho con. Nếu cha mẹ nói thế này: 
“Con xem, ai cũng được điểm tuyệt đối, chỉ có con 
là được 8 điểm, thật ngốc quá, chẳng có tiền đồ gì 
cả!, nhưng ngược lại nếu cha mẹ có thể nói những 
câu khích lệ như: “Tuy con có kém hơn bạn ấy một 
chút, nhưng chỉ cần con cố gắng như bạn ấy, con 
có thể làm tốt hơn bạn ấy”. Và kết quả cuối cùng 
của hai thái độ này như thế nào thì bạn tự nghĩ 
cũng biết. 

Vì vậy, nếu muốn giảm áp lực cho con, nên nói 
chuyện với con nhiều hơn, giải thích cho con; nên 
tôn trọng con và biểu hiện sự tin tưởng vào con; 
thường xuyên khích lệ động viên con, đặc biệt là 
những khi con gặp thất bại. 


Những đứa trẻ thời nay không được 
sống một cách thoải mái, dễ chịu. Các bậc 
cha mẹ muốn dạy con thành tài thì trước 
hết hãy dạy con cách để đối mặt uới áp lực, 
loại bỏ áp lực, chiến thắng áp lực là uấn đề 
quan trọng nhất. 


147 


https://tieulun.hopto.org 


ĐỪNG ĐỂ TRẺ MẮC CHỨNG BỆNH 
CƯỠNG ÉP 


Bố của Xuân kể cho bác sĩ tâm lý nghe về hiện 
tượng lạ xảy ra với Xuân. Gần đây, cậu bé bỗng 
nhiên tự chơi trò đếm ngón tay, cậu đếm đi đếm lại, 
đếm lúc ăn cơm, đếm lúc làm bài tập, lúc xem tỉ vi 
cũng đếm, cứ như thể đây là chuyện vô cùng thú 
vị. Có điều cậu đã là học sinh lớp ba, đếm đầu 
ngón tay là trò chơi toán học đã qua lâu rồi. Cuối 
cùng thì tình trạng của Xuân là thế nào? Phải 
chăng cậu đã mắc phải bệnh gì quái lạ? 

Căn cứ vào lời kể của bố Xuân và quan sát 
thực tế lúc bấy giờ, bác sĩ tâm lý đoán rằng cậu bé 
này mắc chứng bị cưỡng bức về tâm lý. 

Chứng bị cưỡng bức về tâm lý gồm: Cưỡng bức 
về tư tưởng và cưỡng bức về hành vi. Lứa tuổi mắc 
bệnh thường thấy là ở trẻ em dưới 10 tuổi, và thường 
xuất hiện ở trẻ em nam nhiều hơn. Bị cưỡng bức về 
tư tưởng thường biểu hiện ở việc lặp đi lặp lại 
nhiều ấn tượng hoặc ý nghĩ không có ý nghĩa gì. Ví 
dụ như một đứa trẻ liên tục suy nghĩ về những việc 
vô nghĩa (như làm thế nào mà cái ghế có bốn chân) 
hoặc có khái niệm sai lầm, rõ ràng biết là không 
đúng nhưng vẫn không sửa chữa được. 

Biểu hiện của chứng bị cưỡng bức bao gồm: 

1) Hành vi rửa tay: Một ngày có thể rửa tay 
đến mười mấy lần, mỗi lần kéo dài mười mấy phút. 


148 


https://tieulun.hopto.org 


2) Hành vi tính số: Ví dụ đếm đi đếm lại số sách 
vở, hoặc số người ở thư viện, hay lặp đi lặp lại việc 
đếm xem mình đã đi được bao nhiêu bậc thang. 

3) Hành vi tự kiểm tra: Ví dụ cứ lặp đi lặp lại 
việc kiểm tra xem quần áo, giày dép của mình đã 
chỉnh tề chưa. 

4) Có đứa trẻ lại biểu hiện ở những động tác 
mang tính nghi lễ cứng nhắc hoặc hành vi khác. 

Chứng bị cưỡng bức về tư tưởng và hành vi 
của trẻ có thể đồng thời xuất hiện, cũng có thể lần 
lượt xuất hiện. Triệu chứng của chứng bệnh 
thường gây nhiễu đối với việc học tập và sinh hoạt 
hằng ngày, đồng thời làm ảnh hưởng đến cuộc 
sống giao tiếp bình thường của con người. Trẻ con 
thường rất khổ tâm về điều này nhưng lại không 
có cách nào thoát ra được. Chứng bệnh này có thể 
dùng áp lực tâm lý để chữa trị, nhưng ngược lại 
nếu mắc phải áp lực lo lắng lại có thể gây tác hại 
nghiêm trọng hơn đối với trẻ. 

Những đứa trẻ bị mắc chứng bệnh này thường 
gặp ở những gia đình mà cha mẹ có những tính 
không tốt hoặc có những biểu hiện tâm lý khác 
thường. Theo phân tích lâm sàng, phát hiện cha 
mẹ của 82% đứa trẻ mắc chứng này đều mắc bệnh 
nghiêm trọng về tinh thần hoặc thể xác. Có một 
vài đứa trẻ, bẩm sinh đã có cá tính không tốt như 


quá nhát gan, ngu ngốc, quá chặt chẽ,... Sau đó là 


149 


https://tieulun.hopto.org 


yếu tố giáo dục trẻ không đúng, ví như việc đòi hỏi 
quá nghiêm khắc, quá cứng nhắc,... có thể trỏ 
thành nguyên nhân phát bệnh. 

Cha mẹ nên áp dụng những biện pháp dưới đây 
để điều trị chứng bệnh này cho con của mình: 

1) Trong trường hợp con bị mắc bệnh cưỡng bức 
tâm lý, cha mẹ nên có nhận thức chính xác rằng 
đây là hành vi bệnh lý, không những không nên 
trách móc, trừng phạt mà còn phải thông cảm, giúp 
đỡ con tạo niềm tin để chữa bệnh cho con. 

2) Tìm ra nguyên nhân dẫn đến căn bệnh, đặc 
biệt là những yếu tố không phải bẩm sinh, từ đó 
áp dụng những biện pháp để ngăn cản những yếu 
tố gây ảnh hưởng không tốt đến con. 

3) Hãy động viên con tham gia các hoạt động 
tập thể, tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, 
rèn luyện thân thể, để có thể mạnh dạn hơn, thay 
đổi những đức tính như nhát gan, ngốc nghếch, 
thiếu hoạt bát vốn có. 

4) Nếu bệnh tình tương đối nghiêm trọng, nên 
tìm tới sự giúp đỡ của bác sĩ, cùng hợp tác để tiến 


hành những biện pháp chữa bệnh cho con. 


Áp lực tâm lý quá lớn dễ dẫn đến những 
sở thích, hành u¡ bỳ quái ở trẻ. Do uậy, bịp 
thời giảm áp lực sớm, chỉ dẫn hoa học cho 


con cói là trách nhiệm mà cha mẹ cắn làm. 


150 


https://tieulun.hopto.org 


NÊN PHÒNG NGỪA TRẺ MẮC CHỨNG 
BỆNH TÂM THÂN 


Tuyết là một cô bé 12 tuổi, có một em trai 8 
tuổi. Cha, mẹ và ông bà đều yêu quý cậu em trai 
mà không hề thích cô, họ đối xử với cô bé rất hà 
khắc, cứ nhìn không thuận mắt là lôi cô ra vừa chửi, 
vừa đánh. Kiểu gia đình trọng nam khinh nữ 
này làm cho Tuyết phẫn nộ mà không dám nói, 
chỉ ngày càng tích tụ nỗi oán giận trong lòng. 
Lâu dần, Tuyết bị mắc chứng tâm thần, lúc 
khóc, lúc hét lên, thần kinh gần như rối loạn, 
rất lâu vẫn không thể bình tĩnh lại được. Tình 
trạng này đã diễn ra liên tục mấy ngày. Lúc 
này, cha mẹ Tuyết vô cùng sợ hãi, sợ rằng cô bé 
có thể hóa điên. 

“Chứng tâm thần”, hay còn gọi là “Bệnh tâm 
thần phân liệt” thường xuất hiện ở trẻ em gái, đa 
số có các đặc điểm như: khờ khạo ấu trĩ, tỉnh thần 
bất ổn, liên tục thay đổi thất thường, cử chỉ tùy 
tiện và dễ bị ám thị... 

Có hai nguyên nhân chính dẫn đến chứng 
bệnh này: 

(1U Nguyên nhân thể chất. 

Đa số do cha mẹ các em cũng mắc chứng bệnh 
này hoặc có tính cách không tốt, một số em mắc bệnh 
do tố chất hoặc tính cách sai lệch như: Tự cho mình 


151 


https://tieulun.hopto.org 


là trung tâm, biểu hiện cư xử không tốt, không 
hoàn thiện, tinh thần bất định, tính ÿ lại quá lớn, 
dễ bị ám thị... 

(2) Nguyên nhân do môi trường giáo dục. 

Phương pháp giáo dục không có tác dụng 
thúc đẩy mà chủ yếu là kết quả tác dụng của 
môi trường heo hút, văn hóa lạc hậu, mang nặng 
ý thức mê tín dị đoan kết hợp với tình trạng tự 
ám thị. 

Trẻ mắc chứng tâm thần, cha mẹ nên kịp thời 
đưa đến bệnh viện hoặc phòng điều trị tâm lý để 
tiến hành tư vấn điều trị nhằm loại trừ nguyên 
nhân gây bệnh; khuyến khích trẻ nói ra vấn đề 
tồn tại trong tâm lý; giải thích cho trẻ hiểu tình 
trạng này không phải do bệnh tật mà do nguyên 
nhân tâm lý dẫn tới, nhưng lúc giải thích cần 
linh hoạt, khéo léo; vận dụng phương pháp ám 
thị để điều trị. Các biện pháp điều trị vật lý như 
kích thích cảm giác đau đớn, kích thích bằng 
nhiệt độ kết hợp với ám thị ngôn ngữ rất có hiệu 
quả đối với việc giảm bớt hoặc loại bỏ triệu chứng 
của bệnh. Đồng thời, cha mẹ nên tiến hành bồi 
dưỡng và kiện toàn nhân cách cho trẻ, tạo cho trẻ 
môi trường sinh hoạt và học tập rộng rãi, dễ chịu 
để trẻ cảm nhận được đẩy đủ sự ấm áp của việc 
được yêu và được tôn trọng. Trong cuộc sống 


hằng ngày cần hoàn thiện cá tính và phẩm chất 


152 


https://tieulun.hopto.org 


của trẻ, đồng thời các bậc cha mẹ cần chú ý 
những điều dưới đây: 

* Trong cách cư xử của cha mẹ với con phải 
chăng vẫn có hiện tượng thiên vị? 

Cha mẹ đối xử không công bằng giữa con tra], 
con gái là điều dễ làm cho con cái cảm thấy buồn 
bã, đau lòng nhất, thậm chí còn cảm thấy oán hận 
mẹ. Tuy nhiên trong mắt cha mẹ với cá tính khác 
nhau, mức độ khéo léo không giống nhau của các 
con cũng làm cho phương pháp quản lý giáo dục 
với mỗi người con một cách tự nhiên cũng khác 
nhau. Nhưng xét trên lập trường của trẻ thông 
thường trẻ không bao giờ cho rằng bản thân mình 
không tốt, cũng không cảm thấy bản thân mình 
không ngoan bằng anh em mình. Vì vậy, khi trẻ 
phát hiện thấy thái độ đối xử của cha mẹ với trẻ 
và những anh em khác không giống nhau thì có 
thể oán trách cha mẹ, đồng thời có thái độ bất hợp 
tác với cha mẹ hoặc cố ý làm cha mẹ tức giận để 
chuyển sự chú ý của cha mẹ. 

* Phương pháp quản lý, giáo dục của cha mẹ 
liệu đã hợp lý? 

Rèn luyện, bồi dưỡng tính quyết đoán cho con 
trước hết phải dạy dỗ, hướng dẫn trẻ một cách từ 
từ, đồng thời phải cho trẻ một khoảng thời gian 
thích hợp. Nếu để con quen thói ÿ lại rồi đột nhiên 


bắt chúng quyết đoán kịp thời, con có thể sẽ cảm 


153 


https://tieulun.hopto.org 


thấy rối loạn, không biết xoay sở, không biết làm 
như thế nào thì tốt. Đặc biệt nếu người mẹ không 
nói cho con biết dụng ý và mục đích của mình thì 
con cái không thể hiểu được bản chất sự việc, vì 
vậy có thể hiểu nhầm cho rằng cha mẹ cố ý làm 
khó cho trẻ, không để ý quan tâm tới trẻ, dẫn đến 
tình trạng không muốn ngoan ngoãn nghe lời của 
cha mẹ nữa. 

Tâm lý con cái có uấn đề là điều mà 
không một bậc chu mẹ nào mong muốn. 
Trong trường hợp này biện pháp giáo dục tốt 
nhất của cha mẹ nên làm là: “Tâm bệnh phải 
dùng tâm dược để điều trị”. 


GIÚP TRẺ THAY ĐỔI QUAN NIỆM TỰ CHO 
MÌNH LÀ TRUNG TÂM 


“Tự cho mình là trung tâm” là một đặc điểm 
lớn trong tâm trí trẻ. Hiện tượng tâm lý có thể 
tùy theo sự lớn lên của tuổi tác, sự phong phú 
của trí tuệ, hay được chỉ bảo dạy dỗ mà dần dần 
mất đi. Trong khi chúng ta dạy dỗ con cái thường 
nhắc nhở trẻ phải như thế này, như thế kia, 
nhưng lại không bảo ban trẻ suy nghĩ về mối 
quan hệ giữa bản thân trẻ và những người khác. 
Điều này có thể sẽ gây trở ngại trong việc phát 


.- ^ Z ` ^ * AZ 5 
triển tâm lý của trẻ, làm chậm lại sự mất đi của 


154 


https://tieulun.hopto.org 


hiện tượng tự coi mình là trung tâm, rất dễ làm 
cho trẻ hình thành những phẩm chất đạo đức 
không tốt. Và như vậy có thể xảy ra những hiện 
tượng sau: 

(1) Vì sự sạch sẽ của bản thân, dùng sách vở 
của người khác để lau chỗ ngồi của mình. 

(2) Tự mình quét dọn lớp học rất sạch sẽ, 
nhưng ngược lại lại đem rác đổ sang địa phận 
của lớp bên cạnh. 

(3) Chỉ chú ý đến sự thoải mái của bản thân 
khi xem ti vi, không hề chú ý đến việc những 
người khác bị làm phiền. 

(4) Mẹ làm thức ăn xong, con chỉ nghĩ đến sự 
tham lam của bản thân mà không nghĩ đến mẹ 
cũng cần tăng cường dinh dưỡng. 

Do vậy, các nhà giáo dục kiến nghị: “Phải dạy 
cho học sinh biết nhìn thấy người khác”, trong quá 
trình giáo dục, việc đầu tiên cần quan tâm là phải 
khiến cho trẻ nhận thức được sự tự hào khi lao 
động vì cha mẹ, vì bạn bè. Chỉ sau khi nhìn thấy 
cảm giác tự hào trong ánh mắt lấp lánh của trẻ, 
mới có thể nói rằng nhân tính của con người này 
đã ra đời. 

Phải dạy cho trẻ biết suy nghĩ đến chữ “nhân”, 
người thầy giáo đầu tiên phải dạy học sinh biết tự 
nhận thức, tự lao động, tự tạo ra thời gian, phải 


giảng về đạo lý hoàn chỉnh chính là ở chữ “nhân”. 


155 


https://tieulun.hopto.org 


Rất nhiều hoạt động của trẻ có ý nghĩa lớn lao, 
không chỉ có liên quan đến bản thân mà còn liên 
quan đến người khác. Nếu chỉ dạy cho trẻ “vì bản 
thân” hoặc dạy “vì người khác” thì đều chưa đủ, 
phải dạy cả hai thứ mới là đạo lý hoàn chỉnh. Ví 
dụ, trẻ con đi ra ngoài chơi, mẹ luôn nhắc nhở 
“không được nghịch ngợm, khi đi trên đường nhớ 
chú ý xe cộ (đây mới chỉ là dạy con chú ý đến “bản 
thân”), mẹ ở nhà sẽ rất lo cho con (đây là dạy con 
nghĩ đến mẹ, nghĩ đến sự an toàn của “bản thân”, 
có liên quan đến mẹ)”. Thường xuyên chỉ bảo điều 
này làm cho đứa trẻ luôn nhớ đến chữ “nhân”, chữ 
“nhân” nhờ đó có thể lưu lại sâu sắc trong lòng 
đứa con. 

Việc lao động một cách tự nguyện của một 
người vừa có thể tự rèn luyện, tự hoàn chỉnh bản 
thân mà còn có thể giảm bớt gánh nặng cho cha 
mẹ; thành quả của sự lao động không những đem 
lại niềm vui cho bản thân mà còn đem lại niềm vui 
cho cha mẹ. Nên thường xuyên để cho trẻ thể 
nghiệm cảm giác vui vẻ này. Ví dụ, khi con thu dọn 
phòng ở, cha khen ngợi “Dọn dẹp sạch sẽ quá nhỉ”. 
Kiểu khen ngợi này chỉ là dạy cho con biết chú ý tới 
một mặt thành quả của lao động. Nếu nói là 
“Phòng được dọn sạch quá, ngồi trong này thật 
thoải mái, dễ chịu!”. Con cái khi nghe câu khen 
ngợi này không những cảm nhận được thành quả 


156 


https://tieulun.hopto.org 


vật chất của lao động mà còn có thể cảm nhận được 
rằng lao động không chỉ đem lại thành quả về tỉnh 
thần cho bản thân mà còn đem lại thành quả tỉnh 
thần cho người khác. Cách khen ngợi sau có phần 
mạnh hơn, sâu sắc hơn, cũng có lợi hơn trong việc 
tiếp tục tạo ra những hành vi đúng đắn của trẻ. 

Các nhà tâm lý học đã nghiên cứu và phát 
hiện, việc dạy cho trẻ thay đổi quan niệm coi mình 
là trung tâm rất quan trọng. Gọi là biến đổi tâm 
lý tức là nhận thức, thể nghiệm từ góc độ tâm lý 
của người khác. Trẻ con không tôn trọng người tàn 
tật sẽ có thể đem người tàn tật ra làm trò cười. 
Cha mẹ nên dạy con biết suy nghĩ: Nếu người 
khác cười bạn, trong lòng bạn sẽ như thế nào? Giả 
dụ, bạn là người tàn tật sẽ bất tiện như thế nào, 
sẽ có bao nhiêu đau khổ? Khi con giúp mẹ xách đồ 
nhưng không xách nổi, mẹ lại đồng thời giúp đỡ 
lại con, điều này có thể khiến con biết tâm lý lo 
lắng của một người khi cần sự giúp đỡ của người 
khác, và tâm lý thoải mái sau khi được người khác 
giúp đố. 

Chỉ cần cha mẹ luôn chú ý dạy dỗ con cái, lưu 
ý đến các cơ hội để dẫn dắt, dạy dỗ con, khiến cho 
con có thể nhớ đến chữ “nhân” khi đang làm việc, 
những hoạt động có ích của con sẽ có thể tăng lên 
rất nhiều. Hành động cao thượng xét về khách 


quan là vì người khác, xét về chủ quan là vì bản 


157 


https://tieulun.hopto.org 


thân mà đồng thời cũng là vì người khác, cần phải 
được phát huy. 

Cha mẹ yêu chiều con một cách uô nguyên 
tắc sẽ chỉ làm cho ý thức tự coi mình là trung 
tâm của con mạnh thêm, sẽ khiến con chỉ 
biết hưởng thụ uò đòi hỏi, đồng thời chúng sẽ 
trỏ nên hư đốn uò ích bỷ. 


ĐỀ PHÒNG TRE MẮC CHỨNG BỆNH CÔ ĐỘC 


Hiện nay trong trường học xuất hiện một loại 
“nhân cách vườn trường” mà trước nay chưa từng 
có, biểu hiện chủ yếu của nó là: Tự tư, lạnh nhạt, 
tàn nhẫn, hướng nội, cô quạnh, tự thổi phông 
mình lên, lòng tự tôn quá cao, sức chịu đựng khó 
khăn quá thấp... 

Nguyên nhân của hiện tượng này có rất nhiều 
và rất phức tạp, trong đó nguyên nhân chủ yếu do 
mô hình giáo dục khép kín trong thời gian dài đã 
làm cho học sinh xa rời với thực tế cuộc sống. Chỉ 
sau khi học sinh tiếp xúc với xã hội bên ngoài mới 
phát hiện ra rằng tồn tại sự khác biệt rất lớn giữa 
những quy phạm lý tưởng được truyền bá trong 
trường học và thực tế cuộc sống bên ngoài. Do đó, 
họ cảm thấy dường như mình chẳng biết gì, cũng 
không biết nên làm thế nào, vì vậy mà nảy sinh 


những biểu hiện rối loạn và biến thái về mặt tâm 
158 


https://tieulun.hopto.org 


lý. Trên thực tế, đây chính là ảnh hưởng của sự cô 
độc đối với tâm lý trẻ. 

Chứng cô độc là một loại bệnh gây trở ngại đến 
tỉnh thần của con người. Bình thường, triệu chứng 
thường xuất hiện ở trẻ xấp xỉ hai tuổi, đa số gặp trở 
ngại về ngôn ngữ hoặc trên phương diện tiếp xúc với 
người khác mà trở nên cứng nhắc, máy móc. Tỉ lệ 
phát bệnh khoảng 0,05%. Trước đây, căn bệnh này 
không được mọi người biết tới, do đó thường được 
chẩn đoán thành bệnh thiểu năng trí tuệ hoặc bệnh 
tâm thần,... Cho đến nay, nguyên nhân của chứng 
bệnh cô độc vẫn chưa được làm rõ. Nhưng chúng ta 
có thể thấy rằng, rất nhiều người làm công tác giáo 
dục đã có thể chẩn trị tổng hợp chứng bệnh này. 

Để khắc phục hành vi cô độc của trẻ, các bậc 
cha mẹ nên phối hợp chặt chẽ với nhà trường làm 
một số việc sau đây: 

(1) Dạy cho trẻ biết xây dựng các mối quan hệ 
hữu nghị]. 

Người xưa thường nói: “Nếu học một mình mà 
không có bạn thì kiến thức sẽ nông cạn”. Sự trưởng 
thành của trẻ bình thường không thể tách khỏi sự 
kiện toàn trong quan hệ bạn bè. Sự cô độc là trạng 
thái tâm lý, tình cảm không bình thường của con 
người. Chiến thắng sự cô độc là tạo tiền đề thuận 
lợi cho sự trưởng thành của những đứa trẻ. Vì vậy, 


trong khi dạy dỗ, uốn nắn trẻ, cần nhấn mạnh 


159 


https://tieulun.hopto.org 


quan điểm: “Việc thiếu những người bạn thật sự là 
sự cô độc thuần chất và đáng thương nhất, không 
có tình bạn hữu nghị thì thế giới chỉ là một vùng 


, 


đất hoang dã..”. “Ngoài một người bạn ra thì 
không có vị thuốc nào có thể đả thông tỉnh thần 
người khác như vậy”. Đây không phải là phát minh 
mới của chúng ta. Một nhà văn nổi tiếng của Italia 
trong thời kỳ Phục hưng từng nói: “lình bạn chân 
thành giống như một điều thần thánh nhất, không 
chỉ là thứ đáng được tôn sùng đặc biệt mà còn là 
thứ đáng để tán dương mãi mãi. Nó là người mẹ tài 
đức nhất của sự khẳng khái và niềm vinh dự, là chị 
em thân thiết của sự nhân từ và lòng cảm kích, 
đồng thời nó là kẻ thù không đội trời chung của sự 
tham lam và lòng thù hận; Tình bạn là bất kỳ lúc 
nào cũng có thể xả thân vì bạn, mà lại còn xuất 
phát hoàn toàn từ sự tự nguyện, không cần đến sự 
khẩn cầu của người khác”. 

Nếu dùng ngôn ngữ của các bạn trẻ đầy nhiệt 
tình để diễn tả, thì mục tiêu của việc chữa chứng 
bệnh cô độc là: Giải phóng tư tưởng “Tôi nhỏ bé”, 
từ biệt tư tưởng “Tôi lạc hậu”, tiến đến tư tưởng 
“Tôi lớn lao”, tạo ra tư tưởng “Tôi mới mể”. 

(2) Xây dựng sự tự tin cho trẻ. 

Sự tự tin là tiền đề để con người có thể tiến bộ, 
xây dựng sự tự tin là giải phóng con người khỏi sự 
cô độc. Chúng ta hãy xem câu chuyện sau: 


160 


https://tieulun.hopto.org 


Khi Triệu học năm lớp hai thì cha mẹ cậu ly 
hôn. Triệu đã thay đổi hẳn, cứ như là Giả Bảo Ngọc 
làm mất ngọc quý linh thiêng vậy, không còn chút 
thần khí nào. Học lực của cậu vốn đã bình bình, 
thậm chí có nguy cơ không đạt tiêu chuẩn, trải qua 
lần này, cậu ta như diều đứt dây để mặc cho gió 
cuốn. Mãi đến đầu năm lớp năm, Triệu mới bắt đầu 
hối hận, hận vì mình trở tay không kịp. “Cha mẹ ly 
hôn là chuyện của cha mẹ, cậu vơ vào làm gì? Đúng 
là đồ bỏ đi!”. Sau đó, cậu thi được vào một trường 
học nghề, theo học nghề thiết kế trang phục. Dần 
dần cậu trở nên thích luôn nghề này, cậu tham gia 
lớp huấn luyện đặc biệt của Đài truyền hình trung 
ương. Khi tham gia cuộc thi thiết kế trang phục 
của học sinh toàn quốc, cậu đã giành được giải 
Nhất và trở thành học sinh ưu tú xuất sắc. Phóng 
viên hỏi cậu: “Hiện nay, bạn nhìn nhận như thế 
nào về cuộc sống của mình?”. 

Triệu đã bình tĩnh trả lời phóng viên: “Tôi cảm 
thấy rất hạnh phúc. Cha mẹ tôi sau khi ly hôn còn 
giành tình yêu cho tôi nhiều hơn cả trước khi ly 
hôn, bởi vì trước đó họ buồn vui thất thường, còn 
bây giờ lúc nào họ cũng vui vẻ. Còn nữa, cha mẹ 
không còn ở bên cạnh, tất cả đều phải dựa vào bản 
thân mình, cũng có nhiều điểm tích cực. Tôi là 
người tràn đầy sự tự do và độc lập! Đương nhiên, có 


lúc về đến nhà, không gặp được cha mẹ, cũng cảm 


161 


https://tieulun.hopto.org 


thấy thiếu mất một số thứ. Nhưng, so với sự độc 
lập và tự do của tôi thì có đáng gì? Quan trọng nhất 
là phải tự do, tự tôn, tự cường!”. 

Một hôm, người cha nói với cậu ta: “Con trai, 
bố tìm cho con một người mẹ mới được không?”. 
Triệu ngay lập tức nhảy dựng lên, nhưng rồi cậu 
lại nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Cha mẹ đã ly 
hôn mấy năm rồi, cha xây dựng gia đình mới là 
chuyện hoàn toàn hợp tình, hợp lý, mình có lý do 
gì để mà phản đối chứ? Triệu quyết không phải là 
loại người có quan niệm cổ hủ, vì vậy cậu ta gật 
đầu nói: “Con không can thiệp vào chuyện riêng 
của cha mẹ, cha cứ liệu mà làm đử”. 

Triệu quả đã lớn thật rồi, đã hiểu chuyện rồi. 
Triệu đã thành công chính là nhờ vào thầy giáo, 
bạn bè, cha mẹ luôn ở bên cạnh, làm động lực tiến 
bộ, tạo nên sự tự tin cho bản thân Triệu. Chính 
phẩm chất tâm lý quan trọng nhất - sự tự tin, đã 
giúp Triệu từng bước, từng bước tiến đến thành 
công ngày nay. 

Bạn hãy nhớ câu nói của Triệu: “Quan trọng 
nhất là tự do, tự tôn, tự cường!”. Và cậu ta đã 
khắc phục được sự cô độc của mình. 

(3) Dựa vào hứng thú của trẻ để giúp trẻ chiến 
thắng sự cô độc. 

Là cha mẹ, giáo viên, chúng ta có trách nhiệm 
và nghĩa vụ bồi dưỡng niềm hứng thú cho trẻ, 


162 


https://tieulun.hopto.org 


giúp chúng khắc phục được sự cô độc để bước vào 
cuộc sống mới. 

Chúng ta nên chú ý dành cho trẻ nhiều tình 
yêu thương, giới thiệu cho trẻ các câu chuyện về 
những thanh thiếu niên từ trong hoàn cảnh khó 
khăn đã phấn đấu đạt tới thành công, để trẻ hiểu 
được rằng không phải mọi thứ luôn có màu hồng, 
cũng có lúc mây đen kéo đến đầy trời. Quan trọng 
nhất là tình yêu cuộc sống không được sụp đổ chỉ vì 
bị một vài thành kiến, phải dũng cảm đứng lên cố 
gắng thực hiện lý tưởng của mình. Khi ở trên lớp 
giáo viên nên cố gắng tạo ra không khí hài hòa, vui 
vẻ, dễ chịu, đồng thời động viên các học sinh trong 
lớp quan tâm đến những bạn mắc chứng cô độc. 

Ở một lớp học của ngôi trường nọ, trong giờ 
ngữ văn, thầy giáo đang giảng về một tác phẩm 
thì phát hiện học sinh Sơn có biểu hiện hết sức 
đau khổ đang phủ phục trên bàn. Chuyện là cha 
của học sinh này làm nghề buôn bán, ra ngoài làm 
ăn thì gặp một cô gái, rồi bỏ nhà đi đã hơn một 
năm không có tin tức gì. Trong lúc thầy giáo giảng 
bài đã yêu cầu các học sinh phải biết kế thừa, tôn 
trọng truyền thống đạo đức tốt đẹp trong lịch sử 
dân tộc. Sau đó thầy lại cho cả lớp làm theo chủ đề 


” 


“Tôi yêu tập thể lóp”. Thế là cậu học sinh này liền 


đọc to bài văn “Chậu cúc của gia đình tôi” mà cậu 


tự viết theo suy nghĩ của mình. 


163 


https://tieulun.hopto.org 


Bài văn có đoạn: “Tôi không có được tình yêu 
của bố, nhưng tôi lại nhận được nhiều tình yêu từ 
thầy giáo và các bạn, một người đang sắp sửa khô 
héo như tôi lại có thể nảy mầm hổi sinh trái tim 
thanh xuân. Tôi hạnh phúc biết bao, lớp học này 
là gia đình của tôi, các bạn học chính là anh chị 
em ruột của tôi...”. Cả lớp vừa nghe vừa khóc, 40 


trái tim hòa quyện làm một. 


Giao lưu, 0uui chơi tập thể là thiên tính 
của trẻ em. Sự cô độc, xa rời tập thể thường 
không phải do bản tính của trẻ mà là do 


cách giáo dục của cha mẹ tạo nên. 


164 


https://tieulun.hopto.org 


MỤC LỤC 


Trang 
Lời Nhà xuất bản 5 
GIAO TIẾP 7 

- Nên bộc lộ tình yêu thương khi nói chuyện 
với trẻ 9 
- Nên dùng ánh mắt khi trò chuyện với con 12 


- Nên dùng “giấy nhắc việc” khi khó nói vớicon lỗ 
- Nên đứng ở vị trí của trẻ để cảm nhận cảm 

giác của chúng 19 
- Cha mẹ nên ngồi xuống trò chuyện cùngcon 23 
- Hướng dẫn con cách giao lưu đúng mực với 


bạn bè 95 

- Nhìn nhận đúng đắn mối quan hệ với bạn 
khác giới của trẻ 29 

- Có thái độ đúng đắn với “tình yêu sớm” 
của trẻ 34 
- Làm gì với trẻ hay tranh cãi đánh nhau? LÍ 

- Cần ngăn chặn thái độ chống đối giáo viên 
của trẻ 41 
- Dạy trẻ biết kính trọng thầy, cô giáo 45 
- Giúp trẻ khắc phục chứng “thu mình” B1 
- Điều trị chứng bệnh sợ giao tiếp của trẻ B5 
165 


https://tieulun.hopto.org 


PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC 59 


- Nên giáo dục đạo đức cho trẻ ngay từ khi 

còn nhỏ 59 
- Giúp trẻ hình thành thói quen yêu lao động 60 
- Dùng hành động của mình giáo dục tình 


yêu lao động cho trẻ 64 
- Dạy trẻ cách sống lạc quan G7 
- Cần giáo dục trẻ tính thật thà 71 
- Nên dạy trẻ biết lễ phép Ví 
- Không nhân nhượng khi trẻ sống vô tổ 
chức, kỷ luật 81 
- Nên uốn nắn trẻ hay nói tục 83 
- Nên làm gương không để trẻ hút thuốc 8B 
- Ngăn ngừa hành vi ăn cắp của trẻ 89 
- Không để trẻ nhiễm thói quen đánh bạc 92 
TÂM LÝ 97 
- Nên rèn luyện tinh thần lành mạnh cho trẻ 97 
- Đối xử đúng đắn với hành vi ương bướng 
của trẻ 98 
- Tích cực chỉ bảo dạy dỗ trẻ hay chống đối 100 
- Giúp trẻ khắc phục tâm lý sợ gian khổ 105 
- Giúp trẻ vượt qua sự nhút nhát 109 
- Nên xóa bỏ thái độ lãnh đạm của trẻ 1158 
- Giúp trẻ khắc phục tâm lý chán học 117 
- Giúp trẻ vượt qua những lo lắng thi cử 121 
- Cẩn thận kẻo trẻ từ “ngưỡng mộ” trở thành 
ganh đua 126 
166 


https://tieulun.hopto.org 


- Cần thay đổi tâm lý đa nghi của trẻ 181 


- Dạy trẻ dùng tự tin để chiến thắng tự ti 137 
- Dạy trẻ cách loại bỏ áp lực tâm lý 141 
- Đừng để trẻ mắc chứng bệnh cưỡng ép 148 


- Nên phòng ngừa trẻ mắc chứng bệnh tâm thần 151 
- Giúp trẻ thay đổi quan niệm tự cho mình 


là trung tâm 154 
- Đề phòng trẻ mắc chứng bệnh cô độc 158 
167 


https://tieulun.hopto.org 


Chịu trách nhiệm xuất bản 
Q. GIÁM ĐỐC - TỔNG BIÊN TẬP 
PHẠM CHÍ THÀNH 
Chịu trách nhiệm nội dung 
ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP - XUẤT BẢN 
NGUYÊN VŨ THANH HẢO 





Biên tập nội dung: NGUYÊN THỊ HẢI ANH 

Trình bày bìa: ĐẶNG THU CHỈNH 

Chế bản vi tính: TRẦN PHƯƠNG HOA 

Sửa bảnin: PHÒNG BIÊN TẬP KỸ THUẬT 

Đọc sách mẫu: NGUYÊN THỊ HẢI ANH 
168 


https://tieulun.hopto.org 





NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC. 81A SI THẬT: Số 6/86 Duy Tân, Cầu 6iấy, Hà Nội 
JT. 080.49221 Fax: 080.49222 Email: suthat@nxhctqg.vn Wehsile: www.nxhctqg.vn 
- LUẬT TRẺ EM 

- GƯƠNG SÁNG LÀM THEO LỜI BÁC 


- GƯƠNG SÁNG HỌC SINH, SINH VIÊN 


aọ 188006 
1SBN -57-28 


55211 


978-606 











=————_ 
+ 












































9 786045728574 





